Radical 


Focus 


OKRs - BÍ MẬT CỦA TĂNG TRƯỞNG 


Công cụ tạo ra những tha đổi 
mang tính đột phá cho doanh nghiệp 
TRÂM VŨ địch 


CHRISTINA WODTKE 


S220 b2 ,2—1--+ NHÀ X XUÂY Ð SÀN 


Duong Kobo›s 
Book Club 


Tủ sách Ký thuật số 
dành cho 


Kimmdle & Kobo 


Lời tựa 


“Kê thù lớn nhất của thành công là sự sao nhãng. 


Nếu học được cách tập trung, chúng ta sẽ tạo ra những thành quả lớn 
hơn so với phân còn lại của thể giới.” 


Mai Xuân Đạt 
CEO SEO Ngon và ïTraïin, 


người sáng lập Cộng đồng OKRs Việt Nam 


Ôi sinh ra đã là một người khởi nghiệp. Gần 15 năm với 
nhiều ý tưởng khởi nghiệp khác nhau, tôi luôn tự hỏi: “Điều gì 
khiển công việc yêu thích của mình trở nên mệt mỗi đến thể?” 


Tôi yêu khởi nghiệp, tôi thích những ý tưởng thú vị và ý nghĩa. 
Đối với tôi, mọi công việc đều bắt đầu bằng sự hứng khởi, cứ như 
mình sắp làm được một điều gì đó có ích cho xã hội. Nhưng rồi 
mọi thứ lại đi vào vòng lặp oan nghiệt: hứng khởi - xông xáo thực 
hiện - phát triển - mệt mỏi - chán nản - muốn bồ cuộc - chật vật 
xoay sở. Nhưng hiếm khi tôi bổ cuộc, trừ khi... hết tiền. 


Câu chuyện về Hanna và Jack của TeaBee thật quen thuộc, giống 
như tôi đang nhìn vào tấm gương thời gian, hồi tưởng lại những 
gì từng trải qua. Tôi nhìn thấy sự hào hứng của mình và đội ngũ 
nho nhỏ khi bắt đầu một công ty, song những rắc rối bắt đầu xuất 
hiện. Chúng ta phải chọn lựa như thế nào giữa những hoài bão 
thuở ban đầu và phương án ứng phó nhanh với tình hình khó 
khăn hiện tại? Chúng ta chọn giá trị mà mình tin tưởng hay cố 
gắng cứu vẫn các con số tài chính đang tệ đi từng ngày? Có những 
lựa chọn khiến bản thân chúng ta chán nắn vì phải từ bổ niềm tin, 
khiến công ty tan đàn xẻ nghé vì mọi người không còn tin tưởng 
vào những điều tốt đẹp - những lý do kéo tất cả cùng chung tay 
xây dựng ước mơ từ những ngày đầu. 


Có lẽ điều mà mỗi nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp đều thắc 
mặc sau khi đã thất bại chính là: “Chúng ta đã làm gì sai chú, tất 
cả đều nỗ lực hết mình mà?” 


TeaBee, công ty giả tưởng của Christina Wodtke trong cuốn sách 
này, đã tìm ra trả lời cho câu hỏi đó: 


“Tất cả đều nỗ lực hết mình, nhưng không cùng một hướng.” 


Hanna phụ trách hoạt động kinh doanh để công ty tồn tại, cô 
muốn tập trung vào các nhà phân phối lớn. Còn Jack thì muốn 
cung cấp các loại trà hảo hạng đến từng nhà hàng. Jack không làm 
những gì đã cam kết vì “điều quan trọng” của anh không giống 
Hanna, dù rằng Jack là Chủ tịch công ty. 


Nghe có quen không? Ai cũng làm điều quan trọng, nhưng những 
điều quan trọng äãy lại do mỗi người tự định nghĩa. 


Tôi đã từng trải qua điều đó, tôi yêu quý các thành viên trong 
công ty của mình và tôi biết mọi người đều nỗ lực, đều cố gắng. 
Nhưng có lúc nhân viên kỹ thuật tỉ mẩn thực hiện từng phần 
trong dự án đang triển khai, còn nhân viên kinh doanh lại ra sức 
kiếm thêm hợp đồng mới, trong khi tôi - CEO - lại phải vật lộn xây 
dựng quy trình, tổ chức hoạt động sao cho hợp lý. Tất cả chúng tôi 
đều cổ gắng, nhưng như những hướng vecto trong toán học, càng 
cố gắng bao nhiêu, chúng tôi lại càng xa rời nhau. Kết quả chung 
nhận lại luôn là con số không tròn trình. 


Hanna và Jack, may mắn vì có Jim - nhà đầu tư thiên thần tài trí, 
có Raphael - người đồng hành đầy kinh nghiệm khởi nghiệp và 
thấu hiểu OKRs. Câu chuyện về TeaBee đã đột ngột chuyển hướng 
từ nỗi đau sang những kết quả tích cực chỉ trong một tuần, rồi sau 
đó thu về trái ngọt sau một năm. 


Nghe đẹp đẽ làm sao, thậm chí thật hoang đường, - với kinh 
nghiệm của nhiều nhà khởi nghiệp, giải quyết mớ rắc rối trong 
một tuần là quá hoang đường. Nhưng tôi lại thấy bản thân trong 
câu chuyện ấy! Tuy không may mắn như TeaBee, nhưng những 
rắc rối mà tôi Sặp phải (tương tự như Hanna và Jack) cũng cần tới 
sáu tháng mới có thể xử lý trọn vẹn. Và tôi biết chắc chắn rằng, 
điều đó có được nhờ OKRs. 


Dù TeaBee là câu chuyện tưởng tượng, nhưng Christina Wodtke 
không hề phóng đại sức mạnh của OKRs. OKRs thực ra rất đơn 
giản, nhưng sức mạnh của nó lại luôn làm chúng ta phải giật 
mình. 


Không có gì khó hiểu khi nói: “Sao nhãng là kẻ thù của thành 
công”. Mỗi ngày có bao nhiêu thứ chúng ta định nghĩa là “quan 
trọng”, theo cách này hay cách khác, tất cả chúng làm ta sao 
nhãng. Làm thế nào để khắc phục điều đó? 


Mỗi chúng ta, dù là kể thất bại hay người thành công, đều có mục 
tiêu của riêng mình. Vậy nên, nếu mục tiêu của mỗi người đều 
hướng đến hỗ trợ hoàn thành mục tiêu chung của công ty, kết quả 
sẽ thể nào? 


“Trong toán học, nếu các véc-tơ chĩa theo nhiều hướng khác nhau, 
khi cộng lại, giá trị sẽ băng không. Nêu anh có thê kéo mọi người đi 
cùng một hướng, anh sẽ có giá trị cực đại.” - Andy Grove, cha đề của 
OKRs 


Thật may, OKRs có thể khiến chúng ta cùng nhìn về một hướng! 


Cuốn sách này, theo tôi, không hẳn là cuốn cẩm nang về OKRs. 
OKRs không có công thức chung, chuẩn chỉnh cho tất cả mọi 
người. 


OKRs là một khung làm việc. Dù có thể áp dụng với hầu hết mọi 
công ty, mọi loại hình tổ chức, không nhất thiết phải là công ty 
công nghệ hay sáng tạo, nhưng OKRs không có cách áp dụng duy 
nhất phù hợp cho tất cả. Theo những gì tôi biết, OKRs chỉ tồn tại 
những nguyên tắc và phương pháp “thực hành tốt nhất” (best 
practices). 


Christina Wodtke đã nói những điều cô tin tưởng về OKRs từ trải 
nghiệm thực tế của mình. Theo tôi, đó là điều giá trị nhất của 
cuốn sách: mang tới những điều thực tế xuất phát từ niềm tin 
thực sự. 


Bạn sẽ tìm được những triết lý cốt lõi của OKRs trong cuốn sách 
này: sự tập trung, theo dõi tiến trình, tính minh bạch, quy trình 
thống nhất của OKRs.. 


Nếu công ty bạn giống TeaBee, bạn và cộng sự giống Hanna và 
Jack, có lẽ bạn sẽ nhanh chóng thấu hiểu OKRs và mạnh dạn ứng 
dụng để tìm thấy con đường phát triển vượt bậc như TeaBee. Còn 
nếu không, tôi cho rằng bạn vẫn sẽ tìm được nguồn cảm hứng 
tuyệt vời từ cuốn sách, từ những quan niệm về mục tiêu và con 
người của Christina Wodtke. Và quan trọng hơn, bạn tìm thấy thứ 
có thể giúp bạn và công ty của mình tập trung và thành công: 
OKRs. 


Cảm ơn Alpha Books đã mang tới cuốn sách này. Tôi cho rằng 
cuốn sách sẽ nhận được sự đồng cảm của phần đông công ty, nhất 
là các công ty khởi nghiệp của Việt Nam. 


Lời giới thiệu 
Khi hiệu suất được đo lường 
băng kết quả 


T ôi thật may mắn khi bắt đầu sự nghiệp trong vai trò kỹ sư tại 
Tập đoàn Hewlett-Packard ngay giữa Đhời kỳ hoàng kim của họ. 
Khi ấy, HP được xem là một tượng đài thành công về cải tiến và 
đổi mới không ngừng. Khi tham gia chương trình đào tạo quản lý 
kỹ thuật nội bộ mang tên “Phương thức HP”, tôi được tiếp xúc với 
hệ thống “MBO” (Management by Objectives) - Quản lý theo Mục 
tiêu. 


Khái niệm này rất đơn giản và dựa trên hai nguyên tắc chính. 
Nguyên tắc đầu tiên có thể được tóm gọn trong câu nói nổi tiếng 
của danh tướng George Patton: “Đừng dạy ai đó cách làm việc, chỉ 
cần cho họ biết điều bạn muốn, họ sẽ khiến bạn phải kinh ngạc”. 
Nguyên tắc thứ hai cũng chính là khẩu hiệu của HP vào thời kỳ 
đó: “Hiệu suất phải được đo lường bằng kết quả”. Nội hàm của câu 
này chính là, bạn có thể tung ra mợi nguồn lực mình có, nhưng 
nếu chúng không thể giải quyết được những vấn đề nội tại trong 
doanh nghiệp thì xem như bạn chưa làm được gì. 


Nguyên tắc đầu tiên nhắm đến việc khích lệ mọi người thể hiện 
hết khả năng. Nguyên tắc thứ hai là tìm ra phương pháp đo lường 
hiệu suất chính xác nhất. 


Đã có rất nhiều thay đổi diễn ra ở HP từ thời tôi còn là nhân viên. 
Công nghệ có những tiến bộ vượt bậc, quy mô và phạm vi của các 
hệ thống mà chúng tôi xây dựng đã gia tăng gấp bội, các đội ngũ 
làm việc tập trung hơn với chất lượng và hiệu suất cực cao, tất cả 
được vận hành với một phần chỉ phí rất nhỏ. Tuy nhiên, hai 
nguyên tắc quản lý trên vẫn là nền tẳng cơ bản để các công ty và 
đội nhóm đạt được hiệu quả cao nhất. 


Suốt nhiều năm qua, hệ thống MBO đã được sàng lọc và cải tiến tại 
một số công ty, đáng chú ý nhất phải kể đến Tập đoàn Intel. Ngày 
nay, hệ thống quản lý hiệu suất chúng tôi chủ yếu sử dụng được 
biết đến với cái tên “Hệ thống OKRs” (Objectives and Key Results) 
- Mục tiêu và Kết quả then chốt. 


Thật không may, có một điều chẳng hề thay đổi - hầu hết các 
nhóm vẫn không hoạt động dựa trên những nguyên tắc này. 


Thay vào đó, ban lãnh đạo và cổ đông luôn vạch sẵn một “lộ trình” 
hằng quý bao gồm những nguồn lực và dự án, rồi chuyển xuống 
cho các nhóm phát triển sản phẩm, chủ yếu để hướng dẫn cách 
giải quyết những vấn đề tiềm ẩn của doanh nghiệp. Các nhóm 
thường chỉ bổ sung những chỉ tiết nhỏ, viết mã và kiểm tra. Họ 
gân như không được cung cấp thông tin về bức tranh tổng thể, và 
cũng chẳng. mấy khi tin răng những giải pháp này là đúng đắn. 
Ngày nay, công việc của các nhóm chủ yếu chỉ tập trung vào các 
tính năng, không quan tâm liệu chúng có thật sự giải quyết được 
vấn đề của doanh nghiệp hay không? Tiến độ được đánh giá bằng 
năng suất, không phải hiệu suất. 


Cuốn sách này được cho là một phương tiện hỗ trợ mọi tổ chức 
hoạt động hiệu quả. Tôi đã thấy những nguyên tắc trên phát huy 
tác dụng ở nhiều tổ chức khác nhau, từ một tổ chức lớn với 
60.000 nhân viên, đến một công ty khởi nghiệp chỉ với ba nhân 
sự. Dù quy mô lớn hay nhỏ, nếu bạn chăm chỉ tìm kiếm những 
nhân sự có năng lực, hệ thống này sẽ giúp bạn khai phóng tiềm 
năng của họ. 


Marty Cagan, 

người sáng lập Silicon Valley Product Group 

(ww.svpg.comn) 

Đây là một hệ thống bắt nguồn từ Tập đoàn Intel và được đội ngũ ở 


Google, Zynga, LinkedlIn và General Assembiy sử dụng để khuyến 
khích sự phát triển nhanh chóng và bên vững. 


Mọi tác giả viết sách đều không thể thiếu một điêu - đó là có người 
đến và nói với họ rằng “Tôi có một ý tưởng”. Ý tưởng đó độc đáo 
không ư? Đương nhiên là độc đáo đến mức họ rất muốn bạn chấp bút. 
Lời đề nghị lúc nào cũng vậy - họ nói mình có một ý tưởng (đó là phần 
khó), rồi bạn cầm bút lên và biến nó thành một thiên tiểu thuyết (còn 
đây là phần dỗ), rồi hai người có thể chia nhau lợi nhuận 50-50. 


Neil Gaiman, Where ảo you get your ideas? (tạm dịch: Ý tưởng của 
bạn đến từ đâu?) 


- những năm tháng làm việc ở Thung lũng Silicon, tôi đã 
có một trải nghiệm rât giống nhà văn Neil GaIman. Tôi ngồi đó và 
lắng nghe các bạn trẻ khởi nghiệp nói về những “ý tưởng lớn” của 
họ. Rồi họ yêu cầu tôi ký vào Cam kết không tiết lộ ý tưởng (NDA - 
Nondisclosure agreement), trong đó các bên không tiết lộ hay đạo 
những ý tưởng được thảo luận. Các bạn trẻ tuyệt đối tin rằng, ý 
tưởng của mình vô cùng quý giá và tuyệt vời vì nội việc nghĩ ra 
được chúng thôi đã là phân khó khăn nhất rồi. Phần còn lại chỉ 
đơn giản là viết mã mà thôi. 


Tôi thường từ chối những người như thế. Ý tưởng, cũng giống 
như bản cam kết kia, chẳng đáng giá hơn tờ giấy mà chúng được 
viết lên là bao. 


Sự thật thì, hiếm khi tôi nghe được một ý tưởng thực sự mới mẻ 
mà tôi chưa từng nảy ra trong đầu, trừ khi đó là lĩnh vực không 
quen thuộc. Không phải vì tôi là một thiên tài (đương nhiên rồi) 
mà bởi ý tưởng dễ dàng nảy ra hơn bạn nghĩ rất nhiều. Phần thật 
sự khó khăn chính là biến ý tưởng thành hiện thực. Chẳng dễ để 
tìm ra dạng ý tưởng phù hợp, khiến người tiêu dùng nhìn thấy giá 
trị của nó, hiểu cách thức tương tác với nó và cảm thấy đủ hứng 
thú để chỉ tiền. Công việc này “khó nhằn” đến mức cần một đội 
ngũ hùng hậu thực hiện. Việc đó càng cần thiết hơn khi độ khó 
của công việc ngày càng tăng. Đột nhiên bạn phải tìm cách tuyển 


dụng sao cho đúng người, hướng họ tập trung vào đúng việc và 
đảm bảo không ai được quên lý do kéo họ dấn thân vào công việc 
này ngay từ đầu, giữa một thế giới vô vàn những công việc thú vị 
hơn (và có thu nhập cao hơn). 


Các văn nghệ sĩ cũng có những khó khăn riêng nhưng lại chỉ phải 
quần lý bản thân. Trong khi ấy, những nhà làm phim hay doanh 
nhân khởi nghiệp phải đối mặt với một thách thức lớn hơn rất 
nhiều. Bằng cách nào đó, những người này vẫn xoay sở “chiến 
đấu” dù tỷ lệ thành công rất thấp để biến ý tưởng thành hình hài 
cụ thể. Sao họ có thể làm được như vậy, trong khi rất nhiều người 
khác chỉ dừng lại ở câu nói “Tôi có một ý tưởng”? 


Bảo vệ một ý tưởng không hề quan trọng. Quan trọng là bảo vệ 
khoảng thời gian cần thiết để biến ý tưởng thành hiện thực. 


Bạn cần một hệ thống giữ cho chính bạn và nhóm của bạn tập 
trung hướng về mục tiêu bởi sẽ có vô vàn thứ gây sao lãng có thể 
xuất hiện. 


Hệ thống tôi sử dụng gồm ba phần đơn giản như sau. Thứ nhất, 
đặt ra những mục tiêu truyền cảm hứng và có thể đo lường. Thứ 
hai, đảm bảo bạn và nhóm luôn đạt được những bước tiến trên 
hành trình về đích, dù có phải đối mặt với biết bao bộn bề. Thứ ba, 
thiết lập nhịp độ công việc sao cho tất cả các thành viên có trách 
nhiệm và ghi nhớ mục tiêu cần đạt được. 


Mục tiêu truyền cảm hứng và có thể đo lường 


Tôi sử dụng hệ thống OKRs để xác định mục tiêu. Tôi sẽ giải thích 
chỉ tiết hơn xuyên suốt cuốn sách này. Tóm lại, đây là một hệ 
thống bắt nguồn từ Tập đoàn Intel và được đội ngũ ở Google, 
Zynga, LinkedIn và General Assembly sử dụng để khuyến khích 
sự phát triển nhanh chóng và bền vững. “O” trong Objective (Mục 
tiêu), “KRs” trong Key Results (Kết quả then chốt). Mục tiêu là điều 
bạn muốn thực hiện (ra mắt một trò chơi bắn súng chẳng hạn), 
còn Kết quả then chốt là cách để biết mình đạt được mục tiêu 
chưa (ví dụ như đạt 50.000 đô-la doanh thu mỗi ngày, 25.000 lượt 
tải game mỗi ngày). OKRs được xác lập hằng năm hoặc theo từng 
quý và thống nhất với tầm nhìn của công ty. 


“Mục tiêu” truyền cảm hứng và khích lệ những người không làm 
việc nhiều với con số. “Kết quả then chốt” giúp những người làm 
việc với con số thấy rằng “Mục tiêu” hoàn toàn khả thi. Khi có một 
Mục tiêu khiến bạn phấn khích nhảy ra khổi giường vào sáng sớm 


thì đó chính là mục tiêu đúng đắn. Khi có những Kết quả then 
chốt khiển bạn thầy an tâm về việc có thể đạt được chúng thì đó là 
những Kết quả phù hợp. 


Gắn chặt hành động vào mục tiêu 


Khi mới bắt đầu nghiên cứu các hệ thống năng suất, tôi được biết 
về ma trận “Quan trọng/Khẩn cấp”. Đó là một ma trận đơn giản 
chỉ với bốn hình vuông và hai trục. Trục đầu tiên là Quan trọng \ và 
Không quan trọng. Trục thứ hai là Khẩn cấp và Không khẩn cấp. 
Chúng ta nên dành thời gian để thực hiện những công việc Quan 
trọng- -và-Khẩn cấp. Chúng ta cũng nên dành thời gian cho những 
công việc Quan trọng-nhưng-Không khẩn cấp, chứ không phải 
cho công việc Không quan trọng-nhưng-Khẩn cấp, nhưng... việc 
khẩn cấp thì... cứ thúc ép chúng ta! Chúng ta luôn cảm thấy rất 
khó nghĩ khi phải bỏ qua những việc không quan trọng (đặc biệt 
nếu ai đó liên tục nhờ vả). Vậy giải pháp chính là giới hạn thời 
gian cho những việc quan trọng nhưng không khẩn cấp để chúng 
trở nên khẩn cấp. 


Hãy cùng xem xét ví dụ dưới đây. Bạn dự định đăng ký luyện tập 
với một huấn luyện viên thể hình cá nhân vì rất lười đến phòng 
tập. Thế nhưng mãi mà bạn vẫn chưa thực hiện được. Bạn thử đặt 
sức khỏe làm Mục tiêu quý và Kết quả then chốt là những chỉ số về 
cân nặng, mức độ tăng cơ và tình trạng cẩm xúc. Mỗi thứ Hai 
hằng tuần, bạn để ra ba nhiệm vụ phải thực hiện để hoàn thành 
mục tiêu. Nhiệm vụ thứ nhất có thể là “Liên lạc với một huấn 
luyện viên”. Tiếp theo, bạn sẽ tìm một người đốc thúc có thể là vợ/ 
chồng hay bạn bè. Như vậy sẽ luôn có người nhắc nhở khi bạn 
không hoàn thành nhiệm vụ. 


Trong ví dụ về công việc, bạn có vô vàn thứ phải làm, từ tối ưu hóa 
cơ sở dữ liệu đến tăng tốc độ trang web và mức độ hài lòng của 
khách hàng, cho đến soạn thảo lại mọi giấy tờ gắn tên thương 
hiệu mới sao cho chuyên nghiệp hơn. Hệ thống OKRs sẽ xác định 
mục tiêu. Những ưu tiên hằng tuần sẽ nhắc nhở bạn hoàn thành. 


Tương tự, nếu xem xét các công việc ưu tiên vào mỗi tuần, bạn sẽ 
phát hiện ra những điều kiện giúp mình hoàn thành chúng. Và 
quan trọng hơn là những điều cẩn trở bạn. Theo kinh nghiệm của 
tôi, rất nhiều người rơi vào hai nhóm tính toán sai lầm như sau: 
một là những người luôn nghĩ mình có thể làm mọợi việc và 
thường xuyên ảo tưởng về kết quả đạt được; hai là những người 
quá trì trệ. Với tư cách một nhà quản lý, việc phân loại nhân viên 
sẽ giúp tôi biết ai là người cần được thúc đẩy và ai là người cần 


được cảnh tỉnh. Việc theo dõi cũng giúp nhân viên hiểu rõ bản 
thân họ hơn và kết quả tốt đẹp sẽ tự đến. 


Nhịp độ công việc 


Ưu tiên thông báo công việc vào đầu tuần là việc làm hợp lý. Bạn 
và toàn đội cùng cam kết biến mục tiêu thành hiện thực. Còn việc 
ăn mừng thành quả đạt được vào ngày cuối tuần sẽ là mảnh ghép 
hoàn hảo cho một tuần đầy năng suất. Nhịp độ cam kết/ăn mừng 
ấy sẽ tạo ra một thông lệ tuyệt vời cho cả đội. 


Hãy cẩn thận với những “quả táo vàng” 


Một trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp ưa thích thuở nhỏ 
của tôi là câu chuyện về Atalanta. Cô ấy là người chạy nhanh nhất 
thành Sparta và không màng gì đến chuyện kết hôn. Cha cô, một 
người cha gia trưởng không vui vẻ gì với ý định của con mình. 
Ông bèn tổ chức một cuộc thi chạy và tuyên bố người thắng cuộc 
có thể cưới Atalanta làm vợ. Atalanta van xin cha cho mình tham 
gia để cô có thể bảo vệ sự tự do của bản thân. Cha cô đồng ý, chủ 
yếu để xoa dịu Atalanta, chứ ông không nghĩ cô có thể chiến 
thăng. 


Trong cuộc thi, cô chạy nhanh thần tốc và hoàn toàn có thể chiến 
thắng nếu như anh chàng tinh ranh Hippomenes không xuất 
hiện. Anh ta cầm trên tay ba quả táo vàng và cứ mỗi khi Atalanta 
vượt lên, Hippomenes lại lăn một quả táo vàng ra giữa đường 
chạy. Atalanta dừng lại nhặt chúng và cuối cùng, Hippomenes đã 
giành chiến thắng sát nút trước cô. Nếu ngay từ đầu, Atalanta xác 
định rõ những mục tiêu của mình và kiên trì theo đuổi chúng, có 
lẽ cô vẫn sẽ bảo vệ được sự tự do tuyệt vời và thỏa thích rong ruổi 
khắp thành phố. 


Mọi công ty khởi nghiệp đều sẽ va phải những quả táo vàng như 
thế. Đó có thể là cơ hội ra mắt tại một hội thảo quan trọng, có thể 
là một khách hàng lớn yêu cầu thay đổi phần mềm cho họ. Đó có 
thể là “quả táo độc” từ một nhân viên khiến bạn sao lãng, khi bạn 
luôn phải lo lắng không biết nên làm thế nào với anh ta. 


Kẻ thù của một công ty khởi nghiệp chính là thời gian và kể thù 
của thời gian chính là những yếu tố gây sao lãng. Bằng việc xác lập 
những mục tiêu đúng đắn, cam kết hướng đến chúng mỗi tuần và 
tổ chức ăn mừng những thành quả đạt được, một công ty sẽ có 
được sự tập trung đáng kinh ngạc cho dù họ gặp phải bất kỳ loại 
“táo” nào ngáng đường. 


Câu chuyện về Người thực thi 


Cuốn sách của tôi là câu chuyện giả tưởng về một nhóm khởi 
nghiệp nhồ gần như thất bại. Hanna và Jack khởi sự như những kể 
mộng mơ. Họ bắt đầu với một ý tưởng tuyệt vời và luôn tràn đầy 
hy vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Thế rồi cả hai sớm nhận ra, ý 
tưởng hay thôi chưa đủ, họ cần một hệ thống giúp họ biến ước mơ 
thành hiện thực. 


Đến cuối câu chuyện, họ không còn là những kể mộng mơ nữa. Họ 
đã trở thành những Người thực thi. 


Bạn phải thật lạc quan hoặc thật điên rô để làm ngơ trước sự thật 
rằng, xác suất thành công của một công ty khởi nghiệp không cao hơn 
xác suất trúng số là bao. 


Câu chuyện của những người 
thực thi 


H.. ngội xuống bàn làm việc, ngả người về phía bàn 
phím, mái tóc châm vai buông xõa rủ xuông che nghiêng gương 
mặt. Đối với các nhân viên trong văn phòng, CEO của họ có vẻ 
đang chăm chú nhìn vào màn hình. Có thể cô ấy đang kiểm tra số 
liệu của quý vừa rồi và phát hiện ra không có gì đúng như mong 
đợi. Nhưng thực ra cô chẳng hề nhìn vào file Excel đang mở trên 
màn hình. Đôi bàn tay Hanna im lìm đặt dọc hai bên bàn phím, 
chỉ cô biết được mình đang rất cố gắng để không gục đầu xuống 
bàn. Làm thế quái nào cô lại ở đây được nhỉ? 


Công ty có một thị trường tiểm năng đầy hứa hẹn, nhưng cô vẫn 
không biết cách bước ra và nắm lấy thị phần. Cộng sự của cô là 
chúa hay phàn nàn. Giám đốc công nghệ (CTO) mới lại là nhà 
phương pháp luận giáo điều còn cô thì sắp phải sa thải ai đó lần 
đầu tiên trong sự nghiệp quá ngắn ngủi của mình. 


Tại sao cô lại muốn trở thành một doanh nhân khởi nghiệp cơ 
chứ? 


Sáu tháng trước... 


N gày xửa ngày xưa, có một công ty khởi nghiệp. 


Công ty này muốn cung cấp sản phẩm trà lá hảo hạng do những 
nghệ nhân chế biển, cho các nhà hàng và quán cà phê cao cấp. 


Có hai người đồng sáng lập, đó là Hanna và Jack. Hanna thuộc thế 
hệ người Mỹ gốc Trung Hoa đầu tiên và rất yêu hương vị trà vấn 
vít trong ngôi nhà nơi cô khôn lớn. Mẹ cô là chủ một nhà hàng 
nhỏ ở trung tâm thành phố Phoenix trong nhiều năm và gia đình 
cô luôn quan tâm đến việc làm sao để chế biến ra những món ăn 
ngon cùng những loại trà hảo hạng. Hanna học chuyên ngành 
Kinh doanh tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học Stanford và cô 
chẳng khi nào may mắn tìm được một tách trà ngon ở Palo Alto. 
Sau một bữa ăn thịnh soạn, Hanna thèm được nhấm nháp một 
tách trà Long Tỉnh biết bao. 


Jack là người Anh và cảm thấy tuyệt vọng khi các quán cà phê có 
thể làm được món trứng chân tuyệt hảo, nhưng lại không thể pha 
một tách trà Earl Grey chuẩn vị. Với anh, trà Earl Grey có linh hồn 
của riêng nó. Jack cũng là sinh viên Đại học Stanford. Anh học 
ngành Nghiên cứu tương tác giữa Con người và Máy tính. Jack rất 
yêu công nghệ bởi nhờ nó, anh phải mang Ít sách hơn và có thể 
kiểm tra lại những lỗi chính tả do đánh máy cẩu thả. Nhưng anh 
lại đặc biệt chú trọng tới những túi trà bé nhỏ. Anh ấy không ngại 
chú tâm vào việc đó. 


Ngày nọ, Hanna và Jack gặp nhau trong quán cà phê sách ở khuôn 
viên trường đại học. Khi Jack đang lớn tiếng than thở về các loại 
trà đóng gói, Hanna, lúc đó đứng sau lưng anh, bật cười rồi đưa 
cho anh lon trà xanh trong túi của mình. Và họ nhanh chóng trở 
thành bạn bè. Từ bé, Hanna vẫn luôn muốn trở thành một doanh 
nhân. Bản thân cô cũng xuất thân từ một gia đình có truyền 
thống kinh doanh. Bên cạnh nhà hàng của mẹ, bố cô cũng sở hữu 
một văn phòng kế toán, còn dì của Hanna thì tự mở công ty luật 


riêng. Khởi nghiệp đã chây trong huyết quản của cô. Nhưng cô 
không biết mình muốn mở công ty về lĩnh vực gì cho đến khi gặp 
Jack. Họ cùng tham gia một khóa học khởi sự kinh doanh vào mùa 
xuân năm cuối đại học và sau khi tốt nghiệp, cả hai thấy mình đã 
sẵn sàng. 


Jack và Hanna biết có rất nhiều nơi sản xuất trà hảo hạng. Họ 
quyết định sẽ kết nối những người trồng trà với các nhà hàng và 
quán cà phê cao cấp - phân khúc quá sành cà phê nhưng lại hiểu 
biết có hạn về trà. Cả hai đặt tên công ty là TeaBee. Cũng vì họ 
từng học tại Stanford và xây dựng được những mối liên hệ hữu 
ích nên đã xoay sở được một số vốn đủ để bắt đầu. 


Hanna là CEO còn Jack là Chủ tịch nhưng thật ra thì Hanna là 
người sở hữu doanh nghiệp còn Jack sở hữu sản phẩm. Họ thuê 
một văn phòng nhỏ gần đường Highway 101, nơi vật giá không 
quá cao, và sáu tháng vui vẻ trôi qua với việc trang trí nội thất 
cũng như biếu tặng trà trong những: buổi gặp gỡ của giới công 
nghệ. Cả hai thuê một số kỹ sư, Jack xây dựng được trang web rất 
đẹp để người mua dễ dàng tìm kiếm các nhà sản xuất và đặt hàng 
những loại trà thơm ngon. Hanna chốt được một vài hợp đồng với 
những nhà hàng địa phương. Jack cần Hanna tuyển dụng thêm 
một nhân viên đồ họa thời vụ để thiết kế logo, thậm chí họ còn 
thuê cả CFO (giám đốc tài chính) bán thời gian để đảm bảo sổ sách 
kế toán được cân đối rõ ràng. Văn phòng khá yên tĩnh, chỉ có tiếng 
gõ phím và tiếng thì thầm của các nhân viên. 


Dần dà họ bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Dù công ty có đủ 
tiểm lực tài chính để duy trì thêm một năm nữa trước khi phải gọi 
thêm vốn, nhưng cả hai vẫn rất lo lắng về việc vì sao đã quá lâu 
mà họ vẫn chưa xây dựng được thị trường. Có rất nhiều nhà sản 
xuất trà đăng ký tài khoản trên trang web, nhưng lại có rất ít 
người mua. Thị trường quá nhỏ thì không thể sinh ra lợi nhuận. 
Như những nhà sáng lập có tâm khác, họ quyết định tự tìm hiểu 
để bán thêm sản phẩm cũng như nắm bắt tâm lý người mua. 


Một hôm, Hanna quay về văn phòng với đơn hàng rất lớn từ một 
nhà cung cấp nguyên liệu cho các nhà hàng. Nhà cung cấp này 
bán trà cho mọi loại nhà hàng, từ lớn đến nhỏ và còn bán cả 
những mặt hàng khác như thực phẩm đóng hộp, thực phẩm khô 
và cà phê. Jack vừa phấn khởi vừa có chút hoài nghi. Anh phấn 
khởi vì sắp có lượng tiền lớn đổ vào công ty nhưng điều này lại 
không “nằm trong kế hoạch”. Họ khởi nghiệp vì muốn kết nối 
những người bán và người mua trà hảo hạng. Nhà cung cấp này 
có quan tâm đến trà không? Có quan tâm đến chất lượng không? 


“Jack à”, Hanna thổ dài. “Các nhà hàng không muốn mở tài khoản 
trên trang web đâu. Vì chúng ta còn quá mới, họ chưa thể tin 
tưởng được. Các nhà cung cấp lại có thiện chí muốn dùng thử dịch 
vụ và sẵn sàng bán trà của chúng ta cho các nhà hàng. Những 
người trồng trà cũng sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn. Cứ thử xem 
sao nhé!” 


Hanna tìm được một khách 
hàng lớn 


V ài ngày sau, Hanna chốt được thêm hợp đồng với một nhà 
cung cấp khác. Cô lái chiếc Rolodex của mẹ vào bãi đỗ cạnh văn 
phòng công ty, ngồi yên trong chiếc xe ấm áp vài giây, tay để sẵn 
lên chìa khóa, Hana vẫn còn rất phấn khích. Sứ mệnh của TeaBee 
là “Mang những sản phẩm hảo hạng đến người yêu trà”. Cô nghị, 
có thể đó không phải là sứ mệnh hấp dẫn nhất, nhưng nó rất rõ 
ràng. Nếu cô bán trà cho nhà hàng và cho cả các nhà cung cấp thì 
có vấn đề gì không? Không vấn đề gì cả, Hanna thầm nghĩ. Cô rút 
chìa khóa, cho vào túi áo và đi lên văn phòng. 


Ánh nắng mặt trời khiến cả căn phòng tràn ngập nắng ấm, nhưng 
lại khiến chiếc xe của cô nóng như rang. Hanna ném áo khoác lên 
ghế. Họ đã mua một số ghế tựa và bảng trắng trong đợt thanh lý 
của một công ty khởi nghiệp bị cạn vốn. Tất cả các công ty khởi 
nghiệp đều được xây dựng từ xương máu của những người thất 
bại đi trước. Ngay cả các văn phòng của Google cũng từng là văn 
phòng của Netscape và Silicon Graphics đấy thôi. Bạn phải thật lạc 
quan hoặc thật điên rồ để làm ngơ trước sự thật rằng, xác suất 
thành công của một công ty khởi nghiệp không cao hơn xác suất 
trúng số là bao. Hanna thấy mình và Jack có chút này chút kia. 


Cô gặp Jack ở phía sau văn phòng, nơi anh đang lắp ráp một chiếc 
bàn dài. Cả đội thường cùng nhau ăn trưa và tổ chức những cuộc 
hợp không định trước khi phòng họp duy nhất đã có người dùng. 
Jack đang đứng cạnh nhân viên thiết kế mới. Cô ấy tên Ann phải 
không nhỉ? À không, Anya. Jack cố khom người để trò chuyện với 
Anya. Anh cao gần 1,9m, trong khi Anya bé nhỏ chỉ cao tầm 1,6m. 
Khi Hamna tới gần, Jack khẽ thở dài. 


Ngay trên bàn, phía trước chỗ họ ngồi là một vài thùng các-tông 
với nhãn dán đủ màu. “Hanna, cô nhìn này. Tôi nghĩ màu xanh 


khá đẹp, nhưng tôi sợ nó không nổi bật khi đặt trên kệ. Màu cam 
thì ổn hơn, nhưng nhìn không thoải mái lắm nhỉ? Màu xanh vẫn 
tốt hơn nhiều.” Jack có thể nói về màu sắc nhiều giờ không chán. 
Nếu cộng cả việc trao đổi về kiểu chữ mới với Jack, có khi họ sẽ 
mất cả nửa ngày. Hanna không hiểu vì sao Jack nghĩ họ cần thuê 
một nhân viên đồ họa. Vì đường như anh đã đủ kiến thức để đảm 
nhiệm vai trò ấy rồi. Nhưng Jack lại khăng khăng rằng đó không 
phải sở trường của mình nên cô đành nhượng bộ. Anya đẩy chiếc 
hộp màu đỏ thẫm ra trước mặt cô. 


“Ừ, màu đỏ thẫm đẹp đấy”, Hamna nói. “Tôi chắc hai người đang 
làm rất tốt. Jack này, tôi chỉ muốn cho anh biết... tôi vừa chốt hợp 
đồng với nhà cung ứng Brightwater nhé. Họ cung cấp cho những 
nhà hàng từ Modesto đến Fresno”. 


Jack chau mày. “Fresno là... ở phía Bắc à?” 


Hanna cười lớn. “Không, phía Nam! Lần tới anh phải đến Thung 
lũng (SHicon) cùng tôi đấy”. Cô gạt những mẫu túi đóng gói sang 
một bên và đặt hợp đồng lên bàn. Cô mở hợp đồng ra, vuốt thẳng 
các mép giấy. Jack đọc lướt qua. Những con số... thật sự rất ấn 
tượng. Lớn hơn tất cả những thương vụ trước của họ. 


“À, cái này”. Anh chỉ vào một dòng trên bản hợp đồng đã được xóa 
đi để viết lại: “Điều khoản không sử dụng trang web là sao?” 


“Họ thấy nó rắc rối quá.” 
“Vớ vẩn! Tôi đã kiểm tra tính khả dụng của nó rồi mà!” 


“Họ đã xem rồi và không hứng thú. Đừng có rối lên như thế. Vài 
tuần nữa anh có thể đến gặp họ cùng tôi, khi chúng ta đến đăng 
ký. Tôi sẽ tự nhập các đơn hàng cho đến khi anh thấy có gì cần 
thay đổi. Nhờ Erik viết Giao diện Lập trình Ứng dụng (API - 
Application Programming Interface) để họ có thể tích hợp vào hệ 
thông thì sao? Họ đặt hàng khối lượng rất lớn và còn thường 
xuyên nữa.” 


Jack không mấy đồng tình. 


“Cả núi tiền đấy và tôi sẽ không từ bỏ đâu,” Hanna hít một hơi 
thật sâu. “Anh cứ làm việc đi, đừng băn khoăn gì cả.” 
Hanna bước vội vào bếp để pha một tách trà, cô thấy không vui. 


Hamna đã hy vọng Jack sẽ tổ ra chút hào hứng. Đó là tiền cơ mà. 
Lại còn là một dòng tiễn lớn chảy vào thường xuyên nữa! Nhưng 


Jack cư xử như thể cô đi mua đồ nhưng đã đãng trí quên món họ 
cần. Ngay khi vừa bước chân vào bếp, Hanna bỗng thấy khá hơn 
nhiều. Căn phòng tràn ngập mùi hương từ những túi trà mẫu và 
cô có thể tha hồ lựa chọn. Hanna lấy một gói từ nông trại 
Washington mà mình ghé thăm hồi tuần trước. Cô nhắm mắt, 
đưa gói trà lên mũi, hít thật sâu mùi hương như cổ khô nghiền. 
Rồi chợt nhận ra, cô không chỉ có một mình. 


“Này, anh làm tôi xấu hổ đấy/ cô nói, quay sang Jack. Anh vẫy tay 
chào cô. “Có gì đâu. Chúng ta ai cũng làm vậy mà. Trà của Tenzo là 
số 1.” Anh cắm điện bình đun nước và lấy một chiếc tách trên kệ. 
Jack dựa vào quầy bếp và khoanh tay trước ngực. 


“Tôi không chắc mình thấy thoải mái khi làm việc với mấy người 
này.” 


“Mấy người nào?” 


“Mấy nhà cung cấp ấy. Họ thậm chí còn bán trà Lipton cho những 
nhà hàng ba sao nữa. Họ đâu có quan tâm đến chất lượng.” 


“Tôi không biết chuyện đó. Họ chỉ cung cấp những gì nhà hàng 
yêu cầu thôi. Tôi sẽ thuyết phục họ rằng những nhà hàng cao cấp 
sẽ muốn dùng các loại trà ngon. Họ chỉ cần phát triển cơ sở khách 
hàng thôi mà,” Hanna nhún vai. 


“Điểm mấu chốt của một công ty khởi nghiệp là phải đi đúng 
đường. Sản phẩm hảo hạng, bao bì tuyệt vời và đưa đến tay những 
khách hàng tỉnh tể. Chứ không phải làm điều mà ai cũng đang 
làm.” 


“Tôi thì lại nghĩ, điểm mấu chốt của một công ty khởi nghiệp là 
tìm được sản phẩm phù hợp với thị hiểu để có thể phát triển, 
mang lại lợi nhuận cho những người đang phụ thuộc vào nó.” 


Đèn trên bình đun nước bật sáng, Jack chậm rãi rót nước sôi vào 
tách trà. “Rồi rồi, sách vở nào chẳng nói thế. Nhưng việc bán được 
hàng có ý nghĩa gì, khi phải bán những thứ kém chất lượng.” Anh 
vung vấy túi lọc trà, như thể muốn nhấn mạnh điều mình vừa 
nói. 


“Đây là cơ hội để chúng ta tạo nên sự khác biệt. Chúng ta có thể 
tạo ra những điều đáng kinh ngạc hơn nữa! Tôi biết anh lo lắng về 
kết quả. Nhưng anh cũng đừng quên, chúng ta đang ở trong tình 
trạng như thế nào.” Jack bước nhanh ra khỏi phòng, không trả lời 
câu hỏi của Hanna. 


“Chúng ta sắp cạn vốn trong vòng 10 tháng nữa, trừ khi ta ký 
thêm được nhiều hợp đồng hơn”, Hanna thâm nghĩ. Nếu trà ngon 
và dòng tiền dõi dào, liệu còn có vần để gì nữa? 


Điểm mấu chốt của một công ty khởi nghiệp là tìm được sản phẩm 
phù hợp với thị hiếu để có thể phát triển, rang lại lợi nhuận cho 
những người đang phụ thuộc vào nó. 


Đề nghị chuyển hướng của 
Hanna 


\ ài tuần sau, Hanna kéo Jack vào phòng Tu 1 ,Căn phòng 
không có gì đặc biệt, giống một chiếc hộp được sơn thứ màu trăng 
ưa thích của người chủ tòa nhà. Trên tường là những tấm bảng cũ 
kỹ, lem nhem vết mực do những người thuê trước để lại. Bóng đèn 
trong phòng khá mờ, nhưng ít ra nó không bị nhấp nháy. Hanna 
đã từng bước vào rất nhiều căn phòng như thế trong suốt hai năm 
làm chuyên viên tư vấn ở các trường đại học và cao học. Những 
căn phòng với ánh đèn nhấp nháy liên hồi luôn khiến cô phát bực. 
Nó không chỉ gây phiền toái mà còn cho thấy người chủ tòa nhà 
quá cẩu thả. Hanna luôn xem đó như một điểm chẳng lành. 


Khi vừa bước vào phòng, Hanna và Jack đã thấy Erik, trưởng 
nhóm lập trình, ngồi sản. Erik thường thích ngồi trong những căn 
phòng không có cửa số để viết mã. 


“Erik này, bọn tôi cần dùng phòng họp một chút.” 


“Được thôi, chờ chút!”, Erik đáp, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi 
máy tính. Với mái tóc màu vàng hơi sậm, dáng người cao nhưng 
lại gầy hơn Jack rất nhiều, Erik ngồi khom lưng, trông anh như 
một dấu chấm hỏi trong ánh sáng lập lòe hắt ra từ màn hình. 


“Ra ngay đi Erikf, Jack nói, giọng không khó chịu nhưng khá 
cương quyết. 


“Ờ ờ, sắp xong rồi, đi liền, đi liên, Erik đứng dậy, đỡ laptop ngay 
ngắn trên một tay, thi thoảng gõ lách cách lên bàn phím. Anh 
hứng thú đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình. 


“Sao anh ấy cứ phải trốn vào đây nhỉ?”, Hanna cảm thấy khó chịu. 
Cô hy vọng Jack đã biết trước điều cô định nói, nhưng cô có linh 
cảm xấu là anh chưa biết và cũng sẽ không thích thú gì sau khi 


nghe mình nói. 


Jack nhún vai. “Cậu ấy cần tập trung thôi. Dù sao Erik cũng khá 
giỏi và chúng ta vẫn chưa có giám đốc công nghệ nào”. Điều đó lại 
nhắc cho Hanna nhớ đến một vấn đề khác. Về mặt kỹ thuật, tuyển 
dụng giám đốc công nghệ là việc của Jack. Nhưng Hanna thấy, 
dường như anh chẳng mảy may hứng thú với tất cả những công 
việc nằm ngoài lĩnh vực thiết kế. Cô tự hỏi liệu mình có nên nhận 
phần việc này luôn hay không? Hanna khẽ cắn môi. 


Hai người kéo ghế ngồi xuống mỗi đầu của chiếc bàn trong phòng 
họp. Trồng nó khá đẹp, dài và rộng, lại không quá tốn kém, nhờ 
Jack, Erik và Cameron, nhân viên phát triển sản phẩm của công ty, 
ghép lại từ hai chiếc bàn bếp bằng gỗ của hãng Ikea vào dịp cuối 
tuần. Tiếc là họ chưa làm xong và những vết bẩn do đồ ăn thức 
uống vẫn còn nguyên đó. Hanna di di ngón tay trên một vệt cà 
phê, cố gắng nghỉ ra cách giải thích suy nghĩ của mình. Vệt cà phê 
chẳng mờ đi. 


Jack vẫn ngồi chờ đợi. Anh không ngại sự im lặng. 


“Jack, gần đây tôi đã đàm phán thành công với một số nhà cung 
ứng cho các nhà hàng”. Hanna dừng trong giây lát và Jack khoanh 
tay lại trước ngực. Chuyện này thật chăng dễ dàng. “Nếu chốt 
được, mỗi hợp đồng sẽ tương đương với khoảng 10 đến 20 nhà 
hàng. Bởi đó là những đối tượng họ phục vụ. Tôi đã từng nhập liệu 
cho Aramaxx và thấy họ có rất nhiều giao dịch với các nhà sản 
xuất trà. Công ty cung ứng Jefferson cũng tăng gấp đôi số đơn 
hàng. Mọi chuyện đang tiển triển rất tốt, trang trại Tenzo thậm 
chí còn đề cập đến việc tuyển thêm nhân viên nữa.” 


Hanna thấy Jack trông còn căng thẳng hơn. Cô thật sự mong anh 
sẽ đoán được mình đang muốn nói gì. Hoặc là anh đã biết nhưng 
không lấy gì làm thích thú. Cô nói tiếp: 


“Tình hình kinh doanh đã tốt lên rất nhiều. Chu kỳ bán hàng có 
vẻ dài nhưng các nhà cung cấp sẵn sàng dùng thử dịch vụ của 
chúng ta. 


Không giống như các nhà hàng hay quán cà phê, dù cố gắng 
thuyết phục rất nhiều lần, họ vẫn chê chúng ta còn quá mới. Tôi 
nghĩ chúng ta đã có những minh chứng tất rõ ràng, và đến lúc cần 
phải 'pivot' rồi.” 


Trong lớp học kinh doanh, “pivot” có nghĩa là sự thay đổi trong 
chiền thuật, nhưng vẫn giữ nguyên chiềển lược. Hanna có linh cảm 


mạnh mẽ rằng đã đến lúc công ty họ cần chuyển hướng. Họ hoàn 
toàn có thể đưa những sản phẩm trà hảo hạng đến tay người tiêu 
dùng, chỉ cần tận dụng những mối quan hệ sẵn có của các nhà 
cung ứng mà thôi. 


Jack thực sự sửng sốt, nhưng vương đầy lo lắng. “Nghe này, tôi 
hiểu điều cô nói, về chu kỳ bán hàng”. Trông anh có vẻ tự hài lòng 
với bản thân khi dùng đúng thuật ngữ trong kinh doanh. “Nhưng 
tôi hoàn toàn không biết liệu các nhà cung ứng có đợi khách hàng 
quen với quy trình mới, rồi sau đó đẩy giá thấp xuống không! Giả 
sử họ ép những nhà sản xuất trà làm ra sản phẩm kém chất lượng 
hơn thì sao? Thậm chí là đở tệ ấy chứt” 


Hanna gay gắt đáp trả: “Anh đừng ngồi đó tưởng tượng. Cứ tập 
trung giải quyết những vấn để đang hiện hữu đã!” 


Hanna chợt nhớ, mẹ cô đã nói câu này cả trăm lần rồi và cô tự cười 
mỉa bản thân khi nói ra những lời này. 


“Jack, mọi việc đang tiến triển rất tốt. Chúng ta đang giúp những 
người trồng trà có tiền. Và chúng ta cũng đang bắt đầu có tiền! Tất 
cả các nhà cung ứng rồi sẽ phải phụ thuộc vào chúng ta. Nếu đôi 
bên cùng có lợi, làm sao họ có thể ép chúng ta làm điều mình 
không tin tưởng được!” 


Jack im lặng, nhắm mắt trong giây lát. Cô thấy tròng mắt anh khẽ 
di chuyển. Thi thoảng, lúc đang làm việc, anh cũng như vậy. Đó là 
cách anh giải quyết thấu suốt một vần đề. Jack nhẹ nhàng mở 
mắt. 


“Tên nhãn hàng nào sẽ được dán lên hộp vậy?” 
“Lễ nào”, Hanna tròn mắt, “Đó là điều anh lo lắng?” 


“Chúng ta đã hoàn thành nhiều việc rồi. Giờ là lúc cần nhận diện 
thương hiệu. Giống như lô-gô Intel trên laptop vậy. Nó giúp xây 
dựng nên cả đế chế của họ đấy. Cô không thể thành công chỉ nhờ 
bán một sản phẩm ẩn danh được!” 


“Tôi không biết họ đang có ý tưởng gì cho công đoạn đóng gói. Họ 
chưa yêu cầu chúng ta thay đổi mà”. Hanna nhún vai. 


“Thôi được rồi. Tôi hiểu ý cô”. Giọng điệu của Jack khiến Hanna 
chẳng tin rằng anh hiểu kế hoạch của mình. Cô thấy dường như 
anh đang khẽ nghiến răng. “Tôi nghĩ việc tập trung vào các nhà 
cung ứng cũng có thể hiệu quả”. Anh miễn cưỡng tiếp nhận ý kiến 


của cô. Sau đó sẽ là “nhưng”. “Nhưng mà, cô thấy đấy, cả tôi và cô 
đều không biết làm việc với mãy gã đó như thể nào?” 


Dù có bằng chứng rõ ràng, Hanna vẫn gặp bế tắc. Làm sao cô có 
thể tranh luận về những nỗi lo sợ mơ hồ đây! Rồi cô nảy ra một ý. 


“Hay ta nói chuyện với Jim đi.” 


Jim Frost là “nhà đầu tư thiên thần” đầu tiên của công ty. Ông 
từng làm việc tại Thung lũng. Ông đã thấy rất nhiều công ty thất 
bại, cũng như một số ít thành công. Jim rất thông minh và sâu 
sắc. Nếu có ai đó giúp được cho họ lúc này thì chỉ có thể là ông. Cả 
Jack và Hanna đều rất tin tưởng ông. Chính Jim đã giới thiệu 
trưởng nhóm lập trình và cũng từng giúp họ tìm người phù hợp 
cho vị trí giám đốc công nghệ. 


Jack suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu đồng ý. “Có thêm ý kiến 
càng tốt.” 


Jim thích họp ở Starbucks 


im Frost rất thích TH? hành ở Starbucks. Ông đặc biệt ưụ ái 
"ương hiệu đó. Starbucks là biểu tượng cho câu chuyện thành 


công từ con số 0 mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng ưa thích. 
Starbucks khởi đầu bằng việc cung cấp cà phê kiểu Âu hảo hạng 
cho một quán cà phê nhỏ ở chợ Pike's Place với giá đắt gấp ba lần 
loại cà phê bình thường. Người ta thường bán cà phê trong những 
cái ly siêu to với giá chỉ 1 đô- la. Giờ đây Starbuck bán cà phê trong 
chiếc tách be bé với giá đắt gấp ba, nhưng có nguồn gốc rõ ràng. 
Starbucks tự tạo thị trường của riêng mình và sở hữu nó. Ngày 
nay, cửa hàng Starbucks xuất hiện ở mọi ngóc ngách và Jim thậm 
chí còn có thể thưởng thức cà phê Starbucks khi đang ở trên máy 
bay. Ông ước chi mình từng có cơ hộ đầu tư cho họ. Và ông luôn 
mong có thể gặp được một “Starbucks thứ hai”. 


Cuộc họp tiếp theo của Jim diễn ra tại quán cà phê với những ly 
espresso thơm nồng. Ông đứng dậy để chào các ứng viên. Sau đó, 
hai nhà sáng lập đã ngôi xuông cùng Jim. Dan là một người Mỹ 
gốc Ấn trẻ tuổi với vóc dáng cao gây. Fred lại là anh chàng có mái 
tóc vàng ngả màu hung đỏ và thân hình mũm mĩm. 


Jim lắng nghe hai người nói về thay đổi mới nhất liên quan đến 
định hướng của họ. Đây đã là lần thay đổi thứ tư trong vòng 18 
tháng. Khi mới được ông cấp vốn, họ cung cấp ứng dụng theo dõi 
chế độ ăn uống. Sau đó là lên thực đơn lành mạnh cho những 
người sành ăn. Còn bây giờ họ đang tập trung vào các công thức 
chế biến món ăn tốt cho sức khỏe. Jim nén tiếng thở dài khi thấy 
hai nhà khởi nghiệp trẻ đang cổ tỏ ra hào hứng một cách giả tạo 
về định hướng mới của mình. 


“Những người dùng thử nghiệm rất thích trang web của chúng 
tôi!. Dan phấn khích một cách thái quá. Nhưng trong giọng nói, 
anh chẳng có chút hứng khởi thực sự nào. Fred nhìn chằm chằm 
vào ly espresso như thể nó là một cái hồ tiên tri. Anh thậm chí còn 


không dám nhìn vào mắt Jim. Nhiệt huyết ban đầu của hai nhà 
khởi nghiệp trẻ đối với ý tưởng đã bị nhấn chìm vì sự quay lưng 
của thị trường. Đặc biệt là Fred, người vô cùng yêu thích công 
nghệ của ứng dụng theo dõi chế độ ăn. Nhưng khi nó không còn 
được ưa chuộng, anh lại vật lộn với việc viết mã cho một trang 
web mình chẳng hề quan tâm. Trồng anh rất mệt mỏi và thậm chí 
còn tăng lên vài cân. Dan thì quá mãi mê với “vở kịch” của mình, 
anh không hề nhận ra, đã đến lúc phải chấm dứt và thành thật đối 
mặt với những vấn đề của họ. 


Một số doanh nhân khởi nghiệp bị cạn vốn. Số khác lại mất đi 
nhiệt huyết, Jim thâm nghĩ. Còn hai anh chàng này thì có đủ cả 
hai. 


J]im bắt tay chào tạm biệt họ và tạm biệt cả khoản đầu tư của Ông. 
Khi một đội ngũ đã mất đi nhiệt huyết, chẳng có lý do gì để ông 
tiếp tục rót vốn. 


Khi Jim nhìn thấy xe của Hanna chạy vào bãi đỗ, ông tự hỏi: “Liệu 
Hanna và Jack có đi vào vết xe đổ của Dan và Fred trong vài tháng 
tới không? Hay họ sẽ trở thành một Starbucks thứ hai?” 


Jack rất ghét Starbucks 


C. hại đến Sắp, Jim tại một quán cà phê Starbucks gần văn 
phòng của ông. Điều này luôn khiển Jack có chút bực bội trong 
lòng. Trung tâm thương mại bình dân, nơi có Starbucks, còn có 
những cửa hàng khác như siêu thị Safeway, cây xăng Shell Oil, 
quán tacos Taqueria và nhà hàng Nhật Kaiseki ngon nghẻ. 
Starbucks đại diện cho tất cả những gì Jack thấy kỳ dị và rối rắm ở 
Thung lũng Silicon này. Tại sao các nhà đầu tư cứ thích hẹn gặp ở 
Starbucks, trong khi còn khối chỗ khác bán cà phê và đặc biệt là 
trà, ngon hơn rất nhiều? Tại sao một nhà hàng được gắn sao 
Michelin lại chọn mở trong trung tâm thương mại bình dân thế 
này? Bãi đỗ xe có cần rộng thênh thang đến vậy không? Anh còn 
chưa bao giờ thấy nó đầy quá nửa. 


Hanna nhanh chóng lái chiếc Civic cũ kỹ vào bãi đỗ và vội vã bước 
ra khỏi xe trước cả khi tiếng động cơ dừng hẳn. Jack “ngoan 
ngoãn” theo sau. 


Nhìn thấy Jim giúp anh vui lên đôi chút. Jim ngồi ở hàng hiên 
phía sau quán, nơi ông thường tổ chức những buổi họp với các 
nhóm khởi nghiệp. Jim ở tuổi ngũ tuần, ông từng là quản lý cấp 
cao tại Intel và đã xây dựng hai công ty khởi nghiệp rất thành 
công, sau đó ông chuyển hướng làm “nhà đầu tư thiên thần”. Vẻ 
thẳnh thơi trên gương mặt giống như nụ cười sảng khoái trên sân 
golf đầy nắng, chứ không phải là sự căng thẳng sau những buổi 
làm việc thâu đêm, dù chặng đường khởi nghiệp của ông cũng 
chẳng dễ dàng gì. Ông đứng lên bắt tay tạm biệt hai doanh nhân 
trẻ, Fred và Dan. Họ mặc những chiếc áo màu xanh da trời và 
quần kaki trông khá giống nhau. “Vậy là trao đổi xong rồi à?”, Jack 
thầm nghĩ. 


Hanmna khẽ kéo tay anh. “Tôi không có hứng trò chuyện dông dài 
đâu nhét!”, cô càu nhàu. Họ bước chậm lại và đợi cho những người 
kia rời đi. Rồi hai người ngồi xuồng và chào hỏi Jim. Jack thầy 


chiếc ghế anh ngồi hãy còn hơi ấm. Họ hổi Jim về dự tính chuyển 
hướng. 


Ông ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ di ngón tay quanh viền của tách 
espresso đậm đặc. Lần nào gặp nhau, ông cũng đang uống cà phê. 
Và trông ông lúc nào cũng vô cùng điềm tĩnh như thể vừa bước ra 
khỏi một lớp học yoga. 


“Khi còn làm việc ở Intel, có một câu chuyện chúng tôi thường 
nhớ đến khi phải đối mặt với những quyết định nan giải. Vào 
những năm 1980, các công ty Nhật ngày càng chiếm thị phần lớn 
hơn trong lĩnh vực sản xuất con chip bộ nhớ. Doanh thu của Intel 
sụt giảm trầm trọng, có hàng trăm cuộc tranh luận nội bộ nổ ra và 
lần nào cũng gay gắt khủng khiếp”, Jim nói. “Cho đến một ngày, 
khi Andy Groove và Gordon Moore trao đổi về vấn đề của Intel, 
Andy Groove nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc đu quay khổng lồ trong 
công viên giải trí Great America ở phía xa. Ông quay sang Gordon 
và hồi: 'Nếu chúng ta bị sa thải và Hội đồng quần trị thuê một CEO 
mới, anh nghĩ người đó sẽ làm gì?" Gordon trả lời không do dự: 
"Anh ta sẽ ngưng sản xuất con chip bộ nhớ chứ sao!" Nhờ câu nói 
đơn giản đó, Andy chợt lóe lên ý tưởng. Ông nói: “Vậy tại sao tôi và 
anh không bước ra khổi cửa, quay trở vào và tự mình làm điều 
đó?'” 


“Phần còn lại của câu chuyện thì hai người biết rồi đấy”, Jim nói 
tiếp. “Điều đó đã thúc đẩy Intel đạt được những thành công to lớn 
hơn. Sau này, Intel luôn sử dụng bài kiểm tra 'cánh cửa xoay' cho 
những quyết định thật sự nan giải. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, 
nêu một người không phải chịu gánh nặng cẩm xúc luyến tiếc về 
quá khứ rực rỡ của doanh nghiệp thì người đó sẽ làm gì?”. Jim 
ngừng lại để nhấp một ngụm cà phê. 


“Vậy thì, nếu các bạn là CEO mới của công ty, các bạn sẽ làm gì?” 


Jack nhìn về phía Hanna, nhưng cô hoàn toàn im lặng. Anh biết cô 
đang nghĩ gì. 


Jack nói: “Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc định hướng mới này. Nó 
đem lại doanh thu rất tốt. Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả, là nếu đi 
theo con đường này, chúng tôi sẽ bị áp lực phải giảm chất lượng 
sản phẩm”. 


Jim hỏi: “Và khi đó thì sao?” 


Jack đáp: “Tôi sẽ phải nói không và chấm dứt hợp đồng trước.” Cả 
ba người ngồi lặng im. 


Rồi Hanna lên tiếng: “Tôi cũng sẽ nói không.” 
Jack ngẩng đầu khỏi tách trà chưa đụng tới và nhìn cô. 


“Tôi không muốn xây dựng một công ty bán sản phẩm kém chất 
lượng”, Hanna nói. “Đó không phải quyết định đúng đắn về lâu 
dài. Nếu muốn bán những loại trà tầm thường, tôi đã vào làm cho 
Bigelow hoặc Celestial Seasonings. Chúng tôi ở đây là để tạo ra cái 
mới, không phải để sao chép.” 


Jack lại cúi đầu nhìn xuống tách trà. “Chết tiệt, ai chẳng biết điều 
đó!”. Họ từng nói về những điều tương tự đến cả hàng trăm lần. 
Nhưng khi có tiền bạc nhúng tay, liệu cô ấy còn giữ vững nguyên 
tắc không? 


Hanna mỉm cười. “Này, chàng ngốc, chúng ta ở đây là để bán trà 
cho mọi người thưởng thức. Chứ không phải để mặc chúng mốc 
meo trong kho. Như lúc này đây!”. Cô vừa nói vừa chỉ vào tách trà 
của anh. 


Jack nhìn vào tách trà rồi quay lại nhìn cô, anh khẽ mỉm cười. Khi 
nhìn Hanna nói chuyện như thể, anh chợt nhớ đến em gái mình. 
Nhưng Hanna có bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA). Trong 
khoa của anh, mọi người thường đùa rằng những người có bằng 
MBA thường có thứ ngôn ngữ kỳ lạ: “Chiến lược rút lui” và “Tối đa 
hóa giá trị”. Anh nhận ra răng với họ, “giá trị” chính là mật ngữ 
của chữ “tiền”. Nhưng đó lại không phải là thứ giá trị anh nghĩ tới. 


Cuối cùng, Jack lên tiếng: “Dường như chúng ta phù hợp với thị 
hiểu ở phân khúc mình không chú ý lắm. Tôi nghĩ nếu là CEO mới 
của công ty, tôi cũng sẽ đồng ý với sự chuyển hướng này”. 


Anh thấy đôi vai của Hanna buông thõng nhẹ nhõm. 


“Tốt”, Jïim nói. “Đừng ngạc nhiên nếu các bạn bị cả đội phản đối. 
Đó là chuyện kinh điển rồi. Tôi khuyên các bạn nên cân nhắc sử 
dụng hệ thống OKRs để giữ cho mọi việc đi đúng hướng.” 


Ông nhận được cái nhìn ngơ ngác từ hai nhà khởi nghiệp trẻ tuổi. 
“OKRs nghĩa là Mục tiêu và Kết quả then chốt. Rất nhiều công ty 
của tôi sử dụng hệ thống này để gia tăng sự tập trung và hiệu suất 
của cả nhóm. Mỗi quý, hãy xác định một Mục tiêu thật sự quan 
trọng và chất lượng cùng với ba Kết quả then chốt giúp các bạn 
biết được mình đạt được Mục tiêu chưa.” 


“Vậy theo các bạn, Mục tiêu đúng đắn của cả nhóm sẽ là gì? Chọn 


việc gì thử thách, nhưng có thể hoàn thành được trong vòng ba 
tháng ãy.” 


“Chứng tỏ giá trị của chúng tôi với các nhà cung ứng của nhà 
hàng”, Hanna nhanh nhấu đáp. 


Jack vội ngắt lời: “Giá trị theo ý cô là gì?” 


“Là cho họ thấy chúng ta có thể cung cấp những sản phẩm tuyệt 
hảo, giúp ích cho doanh nghiệp của họ ra sao.” 


Jack ngừng trong giây lát rồi gật đầu. Sản phẩm tuyệt hảo. Nghe có 
vẻ Ổn đấy. 


Jim hỏi tiếp: “Làm sao các bạn biết mình đã thành công?” 


Hamna và Jack bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Xác định một Kết quả 
then chốt dựa trên doanh thu chẳng có gì khó. Nhưng xác định số 
liệu đo lường mức độ xem trọng của khách hàng đổi với TeaBee 
quả thật không dễ. 


“Hay là lấy tiêu chí khách hàng không mặc cả?”, Jack đề nghị. “Ý 
tôi là, vì sản phẩm của chúng ta quá tốt, họ không còn quan tâm 
đến giá cả nữa ấy.” 


Hanna tròn mắt nhìn anh, “Jack à, trả giá là thứ không thể thiếu 
trong kinh doanh. Sức sống của một doanh nghiệp phụ thuộc 
không ít vào giá cả. Nếu mẹ thôi không trả giá, chắc tôi phải kiểm 
tra xem bà đang tỉnh hay đang mơ. Hay ta sẽ lấy tiêu chỉ về tỷ lệ 
quay trở lại của khách hàng?” 


Jack ngẩn ra. Hanna nói tiếp: “Ví dụ như tỷ lệ khách đặt hàng lại là 
30%.” 


Jim tham gia: “Những mục tiêu của OKRs phải thực sự khó. Đó 
phải là những mục tiêu mà các bạn chỉ có 50% cơ hội đạt được 
thôi. Hai người cần phải thúc đẩy cả đội cố gắng. Là một nhà đầu 
tư, tôi khá lo lắng khi mục tiêu về tỷ lệ khách hàng quay lại của 
các bạn chỉ có 30%.” Đây là một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng Jim 
không chỉ là một người bạn, ông cũng có phần trong trò chơi này. 


Jack hào hứng: “Vậy tỷ lệ là 100z đi!” 


Jim mỉm cười: “Cậu chắc nó khả thi không? Sẽ thật đáng buồn nếu 
các bạn đặt ra một mục tiêu mà cả đội biết họ chẳng thể nào đạt 
được”. 


Hanna cũng lên tiếng: “Tôi nghĩ 70% là ổn. Cho đến giờ, các khách 
hàng đều ký lại hợp đồng, có điều tôi phải nhắc nhở họ.” 


Jack nói: “Đó là điều tôi cũng muốn chấm dứt nếu có thể. Chúng ta 
có trang web rồi mà. Mọi người hiền nhiên có thể dùng nó để đặt 
hàng.” 


Hamna đáp: “Họ không dùng trang web vì nó không thực sự phù 
hợp với nhu câu của họ.” 


“Được rồi, vậy chúng ta lấy việc chỉnh sửa trang web làm tiêu chí 
OKRs luôn đi.” 


Người tiếp theo đến gặp Jim đã tới, ông lặng lễ ngồi ở một bàn 
khác, để hai người tiếp tục trao đổi. 


Hamna và Jack tiếp tục bàn bạc về các mục tiêu và tiêu chí đánh 
giá cho đến khi cả hai chợt nhận ra trời đã nhá nhem. Mặt trời 
khuất bóng phía sau cửa hàng, tách trà đã nguội từ khi nào, 
nhưng họ đã có được những mục tiêu hữu ích. Cả hai trở về nhà và 
chìm vào giấc ngủ cùng những mục tiêu ấy. 


Chúng ta bắt đầu hành trình đi đến ước mơ bằng những mong muốn, 
nhưng chúng ta có đên được đó hay không là nhờ vào sự tập trung, kê 
hoạch và học hỏi. 


Hanna công bố sự chuyển hướng 


S áng hêm sau trong văn phòng, bên ấm hồng trà Keemun, họ 
cùng rà soát lại các tiêu chí DKRs đặt ra hôm trước. Tiêu chí nào 
trông cũng khó, nhưng rất chính xác. 


Hanna và Jack gọi toàn đội vào phòng họp. Hanna đứng bên đầu 
bàn họp. Cô vẫn thấy chút căng thẳng khi nói chuyện trước cả 
nhóm như vậy, mặc dù cô từng phải làm điều này mỗi tuần khi 
tham gia khóa học khởi nghiệp. Cả ba lập trình viên của họ ngồi 
thành một hàng với laptop đang mở. Anya, nhân viên thiết kế, với 
những lọn tóc suông che khuất khuôn mặt, nguệch ngoạc vẽ lên 
cuốn sổ phác thảo. Naoko, giám đốc tài chính, ngồi im không nói, 
một tay đang đặt lên chồng đơn hàng gần nhất. Hanna càng cảm 
thấy lo lắng hơn khi biết rằng, những người này đang đặt cược 
tương lai vào tay Jack và cô. Nào nào, không tạo áp lực cơ mà? 


Hanna hít một hơi, cố đưa luồng khí xuống tận những ngón chân 
như giáo viên yoga vần hướng dẫn. 


“Chào cả nhà!”, cô nhìn vào mắt mọi người để tìm kiếm sự khích 
lệ. À không, vào mắt của những người cô có thể nhìn thấy. Chỉ có 
Erik, trưởng nhóm lập trình, là ngước lên khi cô nói. Còn Cameron 
và Sheryl, hai lập trình viên khác, lại đang dán chặt mắt vào màn 
hình máy tính. Jack ngồi cạnh Hanna, anh mỉm cười nhìn cô, khẽ 
gật đầu. 


“Chúng tôi có một thông báo mới đến mọi người. Chúng ta sắp 
thực hiện một sự chuyển hướng mà tôi là tin tuy nhỏ, nhưng rất 
quan trọng. Sắp tới, chúng ta sẽ chỉ tập trung bán sản phẩm cho 
những nhà cung ứng của nhà hàng. 


Cô trình bày những sự kiện vừa xẩy ra gần đây, cùng các số liệu 
Naoko mang đến. 


Jack đồng tình: “Chúng ta vẫn sẽ mang những sản phẩm trà hảo 


hạng từ các nhà sản xuất nhiệt tâm đến cho những nhà hàng cao 
cấp. Chỉ là chúng tôi tìm được một cách thức hiệu quả và sinh lợi 
tốt hơn.” 


Một vài người trông không được vui. Đặc biệt là Erik. Lần đầu tiên, 
anh rời mắt khỏi màn hình máy tính: “Chuyện vớ vẩn gì vậy? 
Công ty này được thành lập để giúp đỡ người trồng trà và các 
doanh nghiệp nhỏ mài Đó mới là lý do tôi tham gia.” 


Erik là một chàng trai miền Trung Tây, đến California để theo học 
Berkeley, nhưng rồi quyết định ở lại, hòng tránh mùa đông lạnh 
giá ở Kansas. 


“Những nhà cung cấp này thường bán trà của những tập đoàn 
thực phẩm lớn. Họ đâu quan tâm gì đến người trồng trà. Họ chỉ 
quan tâm đến lợi nhuận thôi.” 


Jack đáp: “TeaBee vẫn luôn bảo vệ quyền lợi của những người 
trồng trà nhỏ lẻ. Chúng ta vẫn đảm bảo rằng họ sẽ đạt được mức 
giá tốt, trong khi tìm kiếm những khách hàng mới.” 


Hanna hưởng ứng: “Bên cạnh đó, đa phần những người trồng trà 
đều không đủ nguồn cung ổn định cho các nhà cung ứng. Khi tôi 
trao đổi với các nhà hàng, họ luôn lo lắng về nguồn cung ổn định. 
Khi tôi trò chuyện với các nhà cung cấp, họ thấy sản lượng từ một 
nhà nông là quá ít, cho đến khi TeaBee tập hợp sản phẩm tất cả 
đơn vị. Chúng ta có thể đảm bảo rằng ít nhất, công ty luôn chào 
bán những loại trà xanh và hồng trà hảo hạng. 


Jack kết luận: “Bây giờ các nhà sẩn xuất trà có thể bán được nhiều 
hơn. Và họ cũng có thể dự tính số lượng bán ra, thời điểm nên 
thuê thêm người hay thậm chí là mở rộng. Điều này thật tuyệt cho 
tất cả mọi người.” 


Cuối cùng, cả đội có vẻ như đã hiểu được lý do của sự thay đổi, dù 
Hanna để ý thấy Erik đang đưa tay lên che miệng, như thể anh 
đang cố để không bình luận thêm điều gì. Cô tự hồi không biết 
anh đang nghĩ gì trong đầu. 


“Nào, bây giờ hãy trao đổi về quá trình chuyển đổi này nhé”. 
Hanna vẽ một mô hình kinh doanh lên bằng. “Giờ chúng ta đã có 
đối tượng khách hàng mới để cân nhắc, đó là những nhà cung ứng 
cho nhà hàng. Sẽ có nhiều thay đổi diễn ra. Chúng ta phải tuyển 
dụng thêm nhân viên kinh doanh và xây dựng một bộ phận dịch 
vụ khách hàng thật lớn mạnh. Doanh số trước giờ chủ yếu chỉ dựa 
trên sự quyến rũ của Jack và công lặn lội của tôi thôi”. Vài người 


bật cười, ai cũng biết Jack chẳng thích thú gì với việc bán hàng. Vì 
thích chuyện trò vui vẻ nên anh thường tìm thầy nhiều khách 
hàng mới, nhưng còn khâu chốt hợp đồng, thương lượng giá cả và 
ký kết thì luôn là việc của Hanna. “Chúng ta cần những người biết 
họ đang làm gì. Mỗi hợp đồng sẽ trị giá hàng nghìn chứ không 
phải hàng trăm đô-la nữa. TeaBee sẽ là địa chỉ thân thiết của các 
khách hàng.” 

Sau đó, họ diễn giải quy trình OKRs. 

Hanna viết một bộ OKRs lên bảng. 


Mục tiêu: Xây dựng giá trị về một nhà cung cấp trà uy tín, chất lượng 
trong mắt các nhà cung ứng. 


Kết quả then chốt: Tỷ lệ tái đặt hàng là 70. 

Kết quả then chốt: Tỷ lệ khách hàng tự đặt hàng là 50:. 
Kết quả then chốt: Doanh thu quý đạt 250.000 đô-]a. 
Tiếp đến, cô thêm vào một bộ OKRs khác. 


Mục tiêu: Xây dựng một nên tẳng ứng dụng hiệu quả để các nhà cung 
ứng có thê theo dõi đơn hàng. 


Kết quả then chốt: Tỷ lệ tái đặt hàng trực tuyến là 80:. 

Kết quả then chốt: Điểm hài lòng của khách hàng là 8/10. 

Kết quả then chốt: Giảm 50; số cuộc gọi điện thoại. 

Cô bổ sung thêm “Mục tiêu: Xây dựng một đột ngũ bán hàng hiệu 
quả” với những Kết quả then chốt cho hạng mục này, rồi cả “Mục 
tiêu: Xây dựng phương thức hồi đáp nhanh cho bộ phận dịch vụ 
khách hàng” và ba Kết quả then chốt. 


Cả đội thảo luận xem liệu họ có thể đạt được những mục tiêu này 
hay không và quyết định giảm tỷ lệ tái đặt hàng xuống còn 60z. 


“Sau cùng thì”, Erik nói “Chúng ta có thể tăng chỉ tiêu này vào quý 
tới đúng không?” 


Khi cuộc thảo luận đã đến hồi kết thúc. Cameron bỗng giơ tay có ý 
kiến. “Còn những khách hàng hiện tại thì sao? Những nhà hàng 
ây?” 


“À, chúng ta vẫn có thể giữ họ mà”, Jack nói. 
Hanna quay ngoắt sang nhìn anh. Làm sao họ có thể chứ? 


Cô định phản đối nhưng tồi lại thôi. Họ đã đưa ra quá nhiều thay 
đổi cho cả đội. Và không cái nào cho thấy, họ sắp sửa bán sản 
phẩm cho các khách hàng mới ở mảng nhà hàng. Cô sẽ nói chuyện 
riêng với Jack sau, có thể họ nên từ từ kết thúc hợp đồng với các 
nhà hàng. Hanna không cố tránh né mâu thuẫn. Cô chỉ không 
muốn mất công cho những tranh cãi vụn vặt. 


Hanna tham dự buổi thử sản 
phầm 


K. đang tập trung nhập liệu đơn nh 1 cho các nhà phân 
phối, Hanna chợt có cảm giác như a1 đó đang đứng cạnh mình. Cô 
ngước nhìn lên. Đó là Jack, anh đã mặc sẵn áo khoác và bê vài 
chiếc thùng các-tông trên tay. 


“Cô sẵn sàng chưa?”, anh hỏi. 
“sẵn sàng làm gì?”, Hana ngạc nhiên. 


“Cho buổi thử trà ấy? Ở văn phòng làm việc chung XFrlight, cô nhớ 
không? Chúng ta cần phải đi ngay, không thì sẽ bị kẹt xe đẩy.” 


Hanna nhìn anh chằm chằm, cố chuyển suy nghĩ từ những con số 
sang ngôn từ. “Anh xem này, tôi cần nhập liệu để chốt đơn hàng 
cho Systovore.” 


“Sao họ không dùng trang web?” 

“Chúng ta đã nói về việc này rồi mà. Trang web chỉ cho phép 
khách đặt hàng tối đa 10 sản phẩm/lần. Với đơn hàng số lượng 
lớn, có khi họ phải nhấp chuột đền 80 lần mới đủ. Anh chỉnh sửa 
trang web đi, không thì để yên cho tôi làm.” 


“Được tồi, vậy tôi sẽ đợi ở trong xe. Ngoài trời đang 35°C đó. Cái xe 
sẽ nóng như lò.” 


“Đừng để tôi chết ngộp trong đó là được rồi”. Jack quay đi với 
chồng hộp trên tay, miệng lầm bẩm. “Mình ghét đi trết” 


Hanna gầm lên nhưng vẫn đóng file đang nhập để chạy ra ngoài. 


Họ đã đến đó rất nhiều lần để chuẩn bị cho buổi thử trà. Xflight là 
một văn phòng làm việc chung điển hình. Có sáu nhóm khởi 


nghiệp nhỏ với khoảng ba đến bốn người mỗi nhóm, cùng thuê 
một mặt bằng. Mỗi nhóm sở hữu một không gian riêng. Bàn làm 
việc có vẻ của hãng Ikea, nhưng ghế là loại đắt đổ của Herman 
Millers. Phòng bếp ở chính giữa, trong bếp có vài lò vi sóng và một 
máy nước nóng lạnh. Tủ bếp có những chiếc cốc in tên các thương 
hiệu cà phê cùng vài cái lọ thủy tỉnh. “Mừng là chúng ta mang 
theo ấm và tách/” Jack hồ hởi. “Dường như chẳng có ai quan tâm 
đến chất lượng thực sự cả, chủ yếu đến để xây dựng quan hệ thôi.” 


Hanna cảm thấy phấn chấn và tập trung hơn. Cô mở nhạc disco 
trên xe trong suốt quãng đường đến đây và vẫn ngân nga giai điệu 
của bài Car Wash trong khi bày biện bộ tách trà mua theo lố của 
mẹ. Hanna từng tổ chức một buổi thử trà kiểu này, sau đó cô bảo 
Jack rằng đừng tổ chức nữa. Jack đang lớn tiếng trò chuyện với 
quản lý của văn phòng làm việc chung để Hanna tránh bị sao 
lãng. Là một người hướng nội, Hanna không thích chuyện trò quá 
nhiều, trừ khi thật cần thiết. 


Buổi tối trôi qua nhanh như mọi khi. Mọi người đã thử sản phẩm ở 
một số quán cà phê và vài tiệm bánh. Jack cổ gắng trò chuyện với 
tất cả, thuyết phục họ nếm từng loại trà. Hanna và CEO của một 
công ty thiết kế ứng dụng du lịch đang so sánh danh sách những 
nhà đầu tư thiên thần mà họ từng thuyết phục. Những người thuê 
văn phòng rời đi lúc 8 giờ tối và quay trở lại làm việc sau khi kiếm 
chút gì bỏ bụng. Hanna thu dọn, mệt mỗi vì những cuộc chuyện 
trò và chẳng muốn lái xe về chút nào. Cô chợt nhớ mình vẫn còn 
một đơn hàng phải nhập liệu. Hanna thở dài và đặt chiếc hộp 
đựng tách xuống. 


“Jack?” 

“œ?” 

“Tại sao chúng ta phải làm việc này?” 

“Chúng ta vừa chốt đơn hàng với người quản lý văn phòng. 8kg 
một tuần đó! Thương hiệu của chúng ta sẽ được in trên bao bì... 
Điều đó sẽ giúp tăng cường nhận diện thương hiệu.” 


“Ai nhận diện cơ? Đâu có nhà cung ứng nào lang thang đến những 
chỗ như thể này. Họ mới là khách hàng của chúng ta chứ.” 


“Được tồi, vậy thì coi đây như là khách hàng tiểm năng được 
không? Dù sao chúng ta cũng bán được hàng rồi.” 


“Cho những văn phòng làm việc chung á? Đó đâu phải mục tiêu!” 


“Họ có thể tự đặt hàng trên website đấy. Vấn đề của cô là gì vậy?” 


“Tôi phải nhập liệu ngày một nhiều hơn! Còn anh lý ra phải chạy 
xong mục Sản phẩm rồi chứ. Sao anh còn chưa sửa nó!” 


“Nó đang nằm trong danh sách việc cần làm rồi!” 
“À, vậy ra đây là viện cớ “né tránh' đó hả?” 
“Không phải. Tôi không có ý đó đâu!” 


Jack lùi lại. Trông anh rất hoang mang, như thể đang bối rối vì cơn 
giận của Hanna vậy. Có lẽ thế, họ chưa bao giờ cãi nhau. Cả hai đều 
không thích tranh cãi. Hanna không hề muốn như thể. Bây giờ 
cũng vậy. “Lát tôi sẽ gọi taxi về. Như thế cô có thể về nhà sớm 
hơn”. Anh nhượng bộ. 


Hanna cố nuốt trôi cảm giác khó chịu sau cuộc cãi vã. Cô cần phải 
nói gì đó. “Không, Jack, trước khi gọi xe về, anh cần phải hứa với 
tôi. Không tổ chức buổi thử trà nào nữa. Chúng ta đã đồng ý ý với 
các Mục tiều và Kết quả then chốt của mình rồi. Những việc này 
chẳng giúp đạt được cái gì cả. Chỉ lãng phí thời gian thôi.” 


Jack ngập ngừng. Anh cho tay vào túi quần, rồi lại lấy ra, lúng 
túng như thể đang bị quở trách. “Chúng ta có thể xây dựng những 
mối quan hệ công việc hữu dụng mà”. Giọng của anh dịu đi, nghe 
có chút hoài nghi. 


“Không, tôi không nghĩ vậy đâu.” 
Và rồi, gương mặt anh bỗng sáng lên. 


“Ồ, cô đang lo lắng về cuộc gọi chào hàng với mấy gã bên 
Monterey phải không. Đừng lol Tôi sẽ đi cùng cô. Đảm bảo mọi 
người sẽ rất vui vẻ! Thể nhé! Về nhà thư giãn và đi ngủ thôi!” 


Rồi anh nhấc chiếc hộp đựng tách ra khổi tay cô và bước ra cửa, 
mặc cho cô kinh ngạc đứng nhìn theo. Anh hoàn toàn chẳng để 
tâm đến những lo lắng của cô. Thư giãn à? Làm sao có thể thư 
giãn được đây? Và tất nhiên cô cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Làm 
sao có thể ngủ khi còn chưa nhập liệu cho một đơn hàng với hơn 
20 loại trà cơ chứ? 


Jack cam kết chất lượng 


ack đến văn phòng khá muộn. Anh lái xe đạp vào bãi đỗ phía 

u văn phòng rồi khóa lại. Hanna thường đến ván phòng rất sớm 

và Jack không muốn nói về cuộc tranh cãi tối qua chút nào. Cô ấy 

sẽ xin lỗi còn anh thì không vui, hoặc anh sẽ xin lỗi nhưng cô lại 

không chịu bỏ qua thì sao? Dù làm thế nào anh cũng đang cảm 

thấy không ổn. Jack chỉ muốn điều hành một công ty hoạt động 
tốt, cung cấp sản phẩm chất lượng. 


Anh đã thấy rất nhiều thiết kế sản phẩm mình ưa thích bị vứt bỏ. 
Ngay như chiếc điện thoại thông minh to đùng và thô kệch nằm 
trong túi anh đây, một thời nó cũng từng khiến người ta thích 
thú. Vào mùa hè nào đó, khi làm việc cho một công ty mình 
ngưỡng mộ, Jack đã nhìn thấy giám đốc sản phẩm và đội ngũ sẵn 
sàng đánh đổi chất lượng để thu về lợi nhuận nhanh chóng. Rồi 
sau đó anh nhận ra lý do vì sao mọi thứ ngày càng tệ đi: chỉ vì chữ 
“tiền”. Đội ngũ kinh doanh cố gắng thúc đẩy tăng trưởng vào mỗi 
quý để giành lấy những khoản thưởng hậu hĩnh. Họ cần gì quan 
tâm đến trải nghiệm sử dụng của khách hàng hay danh tiếng của 
công ty! Jack quyết định rằng cách duy nhất để đảm bảo chất 
lượng và trung thực với tầm nhìn của doanh nghiệp, chính là tự 
mình thành lập công ty. Giờ đây, anh đang lo bản thân sẽ bị đẩy 
vào con đường giống như những nhà quản trị từng khiến anh 
phẫn nộ và phải từ bỏ những nguyên tắc của mình để duy trì sự 
tồn tại của TeaBee. 


Tình hình có thể sẽ tốt hơn nếu anh giải thích cho Hanna, vì sao 
việc mời mọi người nếm thử các loại trà của họ lại quan trọng đến 
thế. Muốn thương hiệu mạnh phải có tiếng lành đồn xa, để có 
tiếng lành đồn xa thì phải mời mợi người nếm thử. Và khi mọi 
người đã biết trà của TeaBee ngon như thể nào, tiền cũng cứ thế tự 
đến thôi. Anh sẽ làm như vậy, anh sẽ giải thích cho Hanna. Rồi cô 
ấy sẽ hiểu thôi, vì cô cũng rất yêu trà. 


Khi bước vào văn phòng, anh thấy ghế của Hamna hãy còn trống. 
Vậy là cô đang ra ngoài để chào bán sản phẩm. Đôi vai anh buông 
thống nhẹ nhöm. Jack thậm chí không nhận ra rằng, anh đang 
căng thẳng vì phải tiếp tục trò chuyện về vấn đề ngà: hôm qua. 
Anh trở về bàn làm việc của mình, nhưng khi định ngồi xuống thì 
Erik thấy vẫy tay. “Anh bạn, tớ nhìn thấy cái này hay lắm, tớ đã 
thức cả đêm để làm ra phiên bản mẫu đấy. Lại đây xem đi!” 


Erik ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân duỗi dài dưới gầm bàn. 
Những ngón tay mảnh khẳnh, ám mùi thuốc lá chỉ về phía màn 
hình. Jack thoáng tự hồi không biết Erik hút bao nhiêu điếu thuốc 
một ngày? 


Erik cuộn xuống trang đầu của website. Khung hướng dẫn truy 
cập vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong khi những phần còn lại thì dịch 
chuyến. Rồi anh khởi động mẫu đơn đặt hàng, trên đó ngay lập 
tức hiển thị từng hạng mục ngay khi mục cuối cùng được điển 
xong. 


“Mượt vậy!”, Jack nói, không giấu sự ngưỡng mộ với hiệu ứng 
mình vừa xem. 


Erik nhún vai: “Tớ làm chỉ để giết thời gian, trong khi chờ đợi 
thông tin kỹ thuật cho tính năng đặt hàng số lượng lớn thôi đó.” 


Jack bỗng thấy chột dạ: “Tính năng đặt hàng số lượng lớn là việc 
của tôi. Tôi đã làm được một nửa rồi, nhưng phải ngưng lại để 
chuẩn bị cho buổi thử trà.” 


“Đừng căng thẳng thế anh bạn!”, Erik nói. “Nghiêm túc mà nói, 
đúng ra các nhà cung ứng phải tự nhập thông tin đơn hàng mới 
phải. Họ đã kiếm được bộn tiền từ việc ép giá nông dân rồi. Ít nhất 
họ cũng nên chỉ ra chút tiền để thuê một nhân viên nhập liệu 
chứ.” 


Cái cụm từ “nhập liệu” càng khiến Jack thấy tệ hơn. “Hanna đang 
tự mình nhập hết tất cả thông tin các đơn hàng chứ không phải 
những nhà cung ứng.” Cô phải làm việc này, chỉ vì anh chưa hoàn 
thành xong: bảng mô tả kỹ thuật cho tính năng nhập hàng số 
lượng lớn để Erik viết mã. 


Erik dường như chẳng nhận Tra áp lực nơi Jack. “Dù sao, tớ vẫn 
không hiểu. Tại sao lại phải “vỗ béo' thêm cho các trung gian phân 
phối vậy? Chẳng phải chúng ta ở đây là để giúp đỡ những người 
trồng trà sao? Còn các nhà hàng thì sao, những nơi hoạt động độc 
lập, không phụ thuộc vào các nhà cung ứng ấy?” 


Jack thích gặp gỡ đại diện các nhà hàng. Anh cũng thích tới các 
văn phòng làm việc chung và tham gia chương trình ươm mầm 
khởi nghiệp để giới thiệu sản phẩm. Anh không quan tâm lắm 
đến những văn phòng hoành tráng mà hầu hết các nhà cung ứng 
đều có. 


“Thi thoảng tớ nghĩ, Hanna hình như muốn chúng ta trở thành 
một “Starbucks thứ hai”, Erik kết luận. 


“Ừ, tôi chẳng biết nữa”, cuối cùng Jack cũng lên tiếng. “Lần nào 
chúng tôi hẹn gặp các nhà đầu tư cũng đều ở Starbucks. Đó là thứ 
họ muốn. Kế khổng lỗ bước ra, lợi nhuận khủng thu về.” 


Erik gật đầu tán thành. “Có một điều tốt đẹp là chúng ta vẫn đang 
đảm bảo lợi ích cho người trồng trà. Phải có ai đó làm việc này 
chứ?” 

“Đúng tồi đấy anh bạn. Thế giới này đã quá thừa mứa những thứ 


kém chất lượng được sản xuất hàng loạt rồi. Chúng ta cần cho mọi 
người thầy, chất lượng thực sự là như thể nào!” 


“Chính xác!” 
Jack quay trở lại bàn làm việc, tâm trạng cũng đã tốt hơn. Họ có 
những loại trà hảo hạng, thiết kể bao bì bắt mắt, trang web hoạt 


động ổn định. Hanna sẽ sớm đổi ý thôi. 


Kế thù của một công ty khởi nghiệp chính là thời gian và kẻ thù của 
thời gian chính là những yếu tổ gây sao lãng. 


Hanna nói về những con số 


C. cùng Hanna trổ về văn phòng lúc chiều muộn, Ánh mặt 
trời chiều xuyên qua tầm giầy mà một nhân viên đã dán lên cửa 
sổ cho đỡ hắt năng. 


Cô đi thẳng đến bàn của Jack, thậm chí còn không buồn dừng lại 
cât túi. “Nói chuyện với tôi một chút.” 


Rồi cô đi thẳng vào phòng họp. 


“Erik, chúng tôi cần dùng phòng này một chút”, Hannah nói ngay 
khi vừa bước vào, giọng rất cương quy€t. 


Erik đứng lên và mang laptop quay trở lại bàn của mình. 

Hanna ngồi xuống ghế. Jack ở phía đối diện cô, bên kia chiếc bàn 
khống lồ. Trên tường là những tờ áp phích anh làm từ hồi đầu 
quý, ghi các mục tiêu và kết quả họ cần đạt được. Anh tự hỏi họ đã 
đạt được những gì rồi. 

Hanmna nghiêng người về phía trước. 

“Jack, anh gia hạn hợp đồng với Anya phải không?” 

Jack chớp mắt: “Ừ, chúng tôi còn vài việc chưa xong.” 

“Công ty không đủ tiền để thuê cô ấy đâu! Chúng ta còn không đủ 
tiền để trả lương cho chính mình nữa kìa!t Quý này đã qua hết sáu 
tuần rồi. Vài tháng nữa chúng ta lại phẩi gọi thêm vốn đây. Nhưng 
những chỉ số vẫn giậm chân tại chỗ. Tôi nghĩ sẽ chắng có ai muôn 


đầu tư nữa đâu!” 


Jack hoang mang nhìn Hanna. Dường như anh chưa chuẩn bị cho 
cuộc nói chuyện này. 


Hanna liếc nhìn anh: “Anh đã xem bảng số liệu tôi gửi chưa?” 


“Ờ, tôi không giỏi đọc số liệu cho lắm. Nhưng chúng ta đã chốt 
được hợp đồng với Xflight và một nhà hàng hồi tuần trước rồi 
mà!” 

“Và ta cũng mất một nhà hàng vào tuần trước. Họ đóng cửa rồi. 
Công ty cần phải tìm cách bù đắp doanh thu. Chúng ta đã bàn về 
việc này. Công ty cần các nhà cung ứng. Chỉ cần ký thêm hai hợp 
đồng trong quý này và năm hợp đồng cho quý sau thôi. Rồi chúng 
ta sẽ có những con số rất ấn tượng, đủ ấn tượng để có thể gọi thêm 
vốn!” 


“Ta không thể ký hợp đồng với các nhà hàng sao?” 


Hanna nhìn anh chằm chằm, không biết phải nói gì. Khoảnh khắc 
ấy khiến Jack chợt nhận ra, họ đã có cuộc trò chuyện như thế từ 
hai tháng trước. Nhưng đã quá trễ, Hanna bùng nổ: “Chúng ta 
không kịp thời gian để chốt hợp đồng với đủ số nhà hàng cần 
thiết. Chúng ta không thể làm thế khi chưa tuyển thêm nhân viên 
kinh doanh, mà như vậy sẽ còn tăng tốc độ chi tiêu hơn nữa. Các 
nhà hàng lúc nào cũng trì trệ, cảnh giác với chúng ta và tốn rất 
nhiều thời gian mới chịu hợp tác. Rồi khi chốt hợp đồng họ chỉ đặt 
có nửa ký trà mỗi tuần. Hợp đồng với mỗi nhà cung ứng tương 
đương với cả trăm nhà hàng!” 


Hanna run lên vì giận dữ: “Jack, việc anh cứ thoái thác không chịu 
nhìn vào thực tế kinh doanh của công ty làm tôi phát điên mất. 
Nếu chỉ là nhân viên thiết kế của một công ty lớn nào đó, anh 
hoàn toàn có thể che mắt ngủ trong khi họ đang nói về các số liệu 
kinh doanh, nhưng Chúa ơi, đây là công ty của anh mà?”. Có thể 
nó sẽ chẳng còn là công ty của anh nữa nếu như họ phá sản. 
Hanna đập tay xuống bàn khiến nó rung lên, Jack bước lùi lại. 


Hanna lắc đầu, tự thấy sợ chính cơn thịnh nộ của mình, cô ngồi 
xuống, hít một hơi thật sâu, rỗi tiếp tục nói. Giọng cô chùng 
xuống, nghe như đang cô giữ bình tĩnh. 


“Jack, nếu không thể gọi thêm vốn, chúng ta buộc phải cho mọi 
người nghỉ việc. Anh thấy nhà hàng của mẹ tôi không? Buổi đầu 
nó không phải là của bà. Là của ông bà ngoại tôi để lại cho mẹ. Đó 
là nơi bà đã học cách quán xuyến cả một nhà hàng và dần yêu 
mến công việc đó. Vào những năm 1970, khi nền kinh tế sa sút, 
không ai đi ăn nhà hàng. Ông bà tôi cứ cố giữ tất cả nhân viên. Họ 
không muốn ai phải thất nghiệp trong tình cảnh khó khăn như 
thế. Nhưng nào có thời gian để mọi thứ tốt lên. Nhà hàng phá sản. 
Nếu họ sa thải bớt nhân viên sớm hơn và tìm cách cắt lỗ...”, Hanna 


ngả người dựa vào ghế. 
Cô nhìn Jack bằng ánh mắt không lấy gì làm hào hứng. 
“Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó đâu.” 


“Cô đang nói gì vậy?”, Jack nhẹ nhàng hỏi. Trông anh có vẻ băn 
khoăn, thậm chí là lo sợ. 


“Tôi muốn anh cam kết. Jack, anh mong chờ gì từ công ty này?” Cô 
rảo bước quanh căn phòng được bao bọc bởi những tấm áp phích 
về OKRs, chân dung khách hàng và mô hình trang web. Jack đang 
làm việc trong một môi trường phủ kín những thứ này. 


“Tôi nghĩ mình muốn làm những điều đúng đắn. Tôi muốn khám 
phá những điều tuyệt vời và tìm cách khiển mọi người cũng yêu 
quý chúng như tôi. Và tôi nghĩ, như thể sẽ rất vui.” 


Anh dừng trong giây lát, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay 
để lên bàn, hai bàn tay siết chặt lầy nhau. 


“Tôi thấy như thế là đủ rồi. Mỗi ngày, tôi đọc những tin tức về 
công nghệ và thầy nhiều người đang tạo ra những thứ làm thay 
đối thể giới. Tôi cũng muốn là một trong số đó.” 


“Đôi khi mọi thứ rất tuyệt vời”, Hanna tiếp lời. “Nhưng anh không 
thể lúc nào cũng chỉ làm những việc khiến anh thấy vui, rồi để lại 
phần khó khăn cho người khác. Nếu làm sai, chúng ta sẽ phá sản. 
Mọi người đều mất việc. Và sẽ chẳng còn ai biết hương vị tuyệt 
hảo của trà nữa”. Hanna cố gắng nhếch môi cười, nhưng nó lại chỉ 
khiến khuôn mặt cô thêm nhăn nhó. 


Jack đáp: “Rồi, tôi sẽ xem xét bảng số liệu, được chứ?” 
Hanna gật đầu. Jack thở dài đánh thượt còn Hanna tự hỏi, liệu có 


phải anh chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện hay thực tâm muốn 
thay đổi. 


Jack nghe lén được một việc 


ack ngồi bên máy tính. Anh vẫn đeo tai nghẹ nhưng nhạc đã 
t từ khi nào. Jack nhìn chăm chăm vào bảng số liệu của Hanna. 


Những con số này là gì? Cô ấy đã có danh sách OKRs, chúng thay 
đổi chỗ nào đâu? Công ty đã làm được gì rồi? Còn những việc gì 
chưa làm được? Anh không hiểu gì cả, nhưng xấu hổ không muốn 
hồi. Dù sao, Hanna cũng đang ra ngoài để chào hàng, chắc phải 
đến 4 giờ chiều mới xong. Có lẽ anh nên cố tìm hiểu và nhờ cô giải 
thích những chỗ còn vướng mắc. Jack thấy nếu chịu khó nghiên 
cứu, những con số rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi. 


Anh chợt nghe tiếng thì thầm của Erik và Sheryl. Jack nghĩ họ 
đang bàn bạc về lỗi phân loại nhưng rổi cuộc hội thoại xuất hiện 
một vài từ khiến anh chú ý. “Hanna” “Thanh lý”. Không khỏi tò 
mò, anh bèn lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ. 


“Cô ta đúng là dân kinh doanh điển hình đấy”, anh nghe Erik nói. 
“Dạng chỉ muốn kiểm tiến thôi.” 


“Ừ, có thể lắm”, Sheryl nói. Cô vốn không phải là người nhiều 
chuyện. 


“Cô thấy không, Hanna toàn hướng chúng ta giao dịch với các 
công ty lớn. Có khi cô ấy thành lập công ty này chỉ để bán lại kiếm 
lời. Đó là những gì họ dạy trong các trường kinh doanh mà.” 


Erik đưa ra những nhận định đáng sợ, ngón tay anh ta khua 
khoắng loạn xạ trong không khí. Jack cố tỏ ra bình thản để họ 
không biết mình đang âm thầm nghe trộm. Anh nghĩ, chương 
trình Thạc sĩ Kinh doanh đâu có dạy cho người ta mọi thứ. 


Erik nói tiếp: “Những người này chỉ cố tăng doanh thu thật 
nhanh, sau đó sẽ sa thải tất cả mọi người để có được lợi nhuận cao 
nhất, rồi họ có thể nhanh chóng bán lại công ty, cô hiểu không?” 


Jack thấy những gì họ vừa nói thật vô lý. Đó đâu phải dự tính của 
Hamnal 


Rồi anh nghe Erik nói một điều khiến anh thấy lạnh cả sống lưng. 


“Họ không bao giờ có thể cho tôi vào nhóm 'giảm biên chế. Tôi 
vẫn còn chưa nhận được bảng thông tin kỹ thuật cho tính năng 
đặt hàng số lượng lớn, vậy nên khi rảnh rỗi, tôi có thể chỉnh sửa 
vài chỗ trên mã lập trình. Chúc gã giám đốc công nghệ mới họ sẽ 
thuê may mắn. Hắn chẳng thể lần ra được gì đâu.” 


Jack từng nghe câu chuyện về các kỹ sư cố tình viết mã thật rắc rối 
để họ không bao giờ bị sa thải. Anh cứ nghĩ đó chỉ là chuyện thêu 
dệt ở Thung lũng Silicon này, về những gã “ông kẹ” của giới công 
nghệ. Nhưng anh đã lầm. Jack đóng bảng số liệu và mở bảng 
thông tin kỹ thuật lên. Rồi anh mở lại bảng số liệu trên màn hình 
thứ hai. Anh cứ ngồi ngây ra đó, nhìn qua nhìn lại giữa hai màn 
hình, cố nghĩ cách đối phó. 


Jack có thêm tin tức mới 


c điện thoại reo lên. Rất hiếm khi nó reo, nên Jack bị 
giật mình. Hanna bắt máy, nhẹ nhàng trả lời: “Xin cảm ơn đã gọi 
đến TeaBee, Hanna xin nghe ạ”. Cô dừng lại giây lát rồi nói tiếp: 
“Vâng, chúng tôi ổn cả Philip ạ.” 

Đó là một trong các nhà cung ứng! Jack ngồi sát bên mép ghế. Anh 
tính hỏi cô có nên nhờ họ viết vài lời khen ngợi để thúc đầy thêm 
việc bán hàng trên mạng. Anh đi lòng vòng xung quanh trong khi 
chờ đợi cô trả lời điện thoại. 

“Tôi rất xin lỗi, Hanna đáp, khẽ nhíu mày. 

Chắc là không nhờ được rồi, Jack thầm nghĩ. 


“Chúng tôi có thể bù đắp cho phía anh được không? Tôi sẽ giao trà 
sang cho anh luôn!” 


Và giờ lại một khoảng lặng dài, Hanna vẫn cầm máy. 
“Vâng, tôi hiểu rồi. Một lần nữa, thành thật xin lỗi anh. Chào anh.” 


Hanna gác máy và Jack tiến đến bàn cô. Hanna gục đầu xuống bàn 
phím. 


Jack chờ cô nhìn anh. Anh biết rõ hậu quả nếu quấy rầy cô lúc này. 
Hanna ngước nhìn lên. “Chúng ta mất Jefferson rồi.” 

“Cái gì?” 

“Quá nhiều đơn hàng sai.” 


Jack thấy Hanmna liên tục đan những ngón tay vào nhau rồi lại tách 
ra. 


“Tính năng đặt hàng số lượng lớn đến đâu rồi Jack?”, cô hỏi anh. 
“Tôi không thể cứ mãi nhập đơn hàng được.” 


“À, tôi đã giao việc đó cho Erik hôm qua. Tôi nghĩ anh ấy có vài 
điều cần làm đây.” 


“Vâng. Anh ấy nên thể”. Hanna nhìn anh, đôi mắt cô lạnh lùng và 
trồng rỗng, đôi bàn tay để im trên bàn phím. 


“Được rồi, anh có thể gọi cho các trang trại Tenzo.” 

“Cái gì?” 

“Nói với họ, chúng ta sẽ không có bất kỳ đơn hàng nào cho họ nữa, 
Jefferson là nơi duy nhất thu mua matcha. Họ cung cấp cho hầu 
hết các nhà hàng trong khu phô Nhật. Nói với Tenzo rắng họ đang 
mất đi khách hàng lớn nhất và hy vọng họ chưa thuê thêm người 
để phụ giúp khi những đơn hàng tăng thêm.” 

Jack tái nhợt đi. 


Hanna quay nhìn sang chỗ khác. 


“Anh đi đi”, cô nói. “Đi nói với họ đi, ngài Chủ tịch.” 


Hanna nhận được lời khuyên 


H... chần chừ đứng ngoài cửa quán cà phê §tarbucks. Cô 
không chắc liệu Jim có phải lả người phù hợp để xin lời khuyên 
hay không? Nhưng thật sự cô không biết phải hồi ai nữa. Để mất 
Jeferson khiến sự tự tin nơi cô bị lung lay. Jack đương nhiên 
không thể giúp gì vì anh ấy chính là vấn đề. 


Cô gọi hai ly espresso và ngồi cùng Jim ở phía hiên sau quán. Jim 
mỉm cười khi cô đưa một ly cho mình. “Sao hôm nay không thầy 
cậu Jack nhỉ?” 


Hanna ngập ngừng rồi nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với ông”. 


Nụ cười của Jim vụt tắt. Ông vẫn nói những lời nhã nhặn, nhưng 
ánh mặt ông bắt đầu nhìn cô dò xét. “Cô cần trao đổi về việc gì 
sao?” 


Hanna tiếp tục, lộ rõ vẻ lo lắng: “Chúng tôi gặp một vài thử thách. 
Tôi mong có thể nhận được lời khuyên của ông.” 


]im khoát tay ra hiệu cô cứ tiếp tục. 


“Vấn đề là ở Jack”, cô bắt đầu bản “cáo trạng”. “Vì anh ấy cứ cố 
chấp lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết như 
những buổi thử trà, thay đổi tới lui các mẫu thiết kết bao bì, thay 
vì xử lý những vấn đề kỹ thuật của trang web, nên chúng tôi đã 
mất một khách hàng lớn là Jefferson rồi.” 


Cô nhìn Jim, chờ đợi. Cô thấy dường như ánh mắt cười nơi ông đã 
biển mất. Ông khẽ mím môi, hai tay đặt lên bàn: “Cậu ây nên làm 
đúng vai trò của mình chứ. Cô đã giải thích với Jack chưa?” 


“Vâng, tôi đã giải thích rồi”. Cô ssuy nghĩ trong giây lát rồi nói 
tiếp: “Có lẽ là vậy? Tôi đã chỉ cho anh ấy thầy rắng chúng tôi đang 
lãng phí thời gian.” Nhưng thật ra cô chỉ mới cạnh khóe gọi Jim là 


“ngài Chủ tịch”. Và hai điều đó hoàn toàn không giống nhau. “Tôi 
nghĩ anh ây sẽ tự hiều được.” 


“Hanna, chuyện này không có gì phức tạp cả. Cô phải nói rõ với 
cậu ấy. Và cô cần nhắc nhở thường xuyên. Khi nào cô thấy phát 
mệt vì cứ phải nói đi nói lại, lúc đó người ta mới bắt đầu lắng 
nghe. Cô phải tập trung vào những Mục tiêu và Kết quả then chốt 
cũng như đảm bảo cậu ấy hiểu rõ vai trò của mình.” 


Ông nhấm nháp nốt ly espresso. “Cô cũng cần phải biết vai trò của 
mình. Công việc CEO của cô bao gồm việc thiết lập mục tiêu và 
trao đổi những vấn để khó nói. Hãy làm một CEO đúng nghĩa.” 


“Tôi thấy lo lắng về những điều sắp tới!” Hanna khao khát muốn 
được nghe Jim nói cho cô biết mình phải làm gì. 


]im nhún vai: “Nếu không còn cách nào khác, chúng ta đành phải 
thuê một người dày dạn hơn thôi.” 


Hanna hóa đá. Bụng dạ cô nôn nao và vị cà phê bỗng đẳng ngắt 
nơi cổ họng. Trong thoáng chốc, cô ước chi mình đang uống một 
ly trà đổ tệ còn tốt hơn. 


“Tôi quý cả hai bạn, nên tôi phải nói thật. Cô mới nói với tôi, rằng 
hai người đang có nhiều mâu thuẫn. Tôi là nhà đầu tư, không phải 
phụ huynh của các bạn. Cô cùng Jack thống nhất ý kiến hoặc là cô 
phải sa thải cậu ấy. Các bạn cần tập trung cải thiện những chỉ số 
hoạt động của công ty. Hoặc là tôi phải tìm người thay thế để nâng 
cao hiệu quả. Không có gì phức tạp cả. Thung lũng này đâu thiếu 
nhân tài.” 

Điều này không phải là hiếm. Cô đã nghe câu chuyện về những 
người sáng lập bị thay thế bởi các nhà quản trị dày dạn kinh 
nghiệm hơn do sức ép từ nhà đầu tư. 


“Tôi sẽ làm thế. Ý tôi là tôi sẽ nói chuyện với Jack.” Ly espresso 
khiển tim cô đập thình thịch. 


“Tốt. Tôi chờ tin cô.” 


Hanna nhận thêm tin xâu 


H anna quay trở về văn phòng khá muộn. Jack vẫn ngồi trước 
máy tính. Cả văn phòng văng lặng. Hầu hết mọi người đều đã về 
nhà, ngoại trừ Erik vẫn đang “ẩn nấp” trong phòng họp. Hanna 
cất áo khoác và khi định ngồi xuống thì cô thầy Jack sải bước về 
phía mình. 

“Có chuyện gì vậy?”, cô hỏi. Hanna thật sự chưa sẵn sàng cho 
“cuộc nói chuyện” với Jack. Cô muốn chuẩn bị một kề hoạch trước 
đã. 

“Chúng ta cần nói chuyện.” 


Hanna nhìn xuống, hy vọng Jack có thể hiểu ý. “Bây giờ à? Tôi có 
nhiều đơn hàng chưa nhập lắm.” 


“Tôi nghĩ Erik đang phá hoại chúng ta.” 
“Anh ấy có...”, cô nhìn vào phòng họp. 
“Không.” 

“Sao anh ấy lại làm vậy chứ? Thật điên rồi!” 


“Tôi nghe trộm được anh ta nói với Sheryl, rằng anh ta đang làm 
rối mã code để đảm bảo sẽ không bị đuổi việc.” 


Hamna ngồi phịch xuống ngay trên chiếc túi của mình. Rồi cô 
đứng lên, lây nó ra chỗ khác và ngồi xuông. Jack thì ngồi bên mép 
bàn. 

“Jack...” 

“Tôi biết. 


Anh chẳng biết cái cóc khô gì cả, một chút cũng không. “Chúng ta 


cần một giám đốc công nghệ mới. Càng sớm càng tốt. Cả tôi và 
anh đều không đủ hiểu biết về mảng viết mã để xác định việc này 
có thật không.” Hanna cảm thấy cả công ty dường như đang sụp 
đổ ngay trước mắt mình. 

“Không phải chỉ là về mã code mà còn về Erik. Tôi biết, anh ta 
không ủng hộ sự chuyển hướng nhưng như thế này thì quá quắt 
lắm rồi. Anh ta đang thì thầm khắp nơi”, Jack ngập ngừng. “Anh ta 
nói những điều rất tệ về cô.” 


“Chúng ta cần phải sa thải anh ta. Chúng ta có thể làm vậy 
không?” 


“Tôi không biết.” 


Hanna mở laptop, hai bàn tay cô run run. Chắc là nhiều caffeine 
quá, cô thầm nghĩ. “Vậy anh gọi cho Tenzo chưa?” 


“Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tập trung vào chuyện của Erik thì 
hơn.” 


Cô liền hiểu anh vẫn chưa gọi. 


“Tôi... Tôi cần suy nghĩ. Chúng ta sẽ bàn bạc thêm vào ngày mai 
đi. Tôi cần thời gian để “tiêu hóa' chuyện này đã.” 


Hanna bỗng thấy mình hoàn toàn cô độc. 


Doanh nghiệp của anh là một hệ sinh thái và anh là một người làm 
vườn chứ không phải nhà thiết kê. 


Cuộc gọi của Jack 


ả buổi sáng, Jack tránh né việc gọi cho Tenzo. Anh chưa từng 
phải báo tin xầu cho ai trước đây cả. Ảnh chưa từng phải sa thải a1. 


Anh cũng chưa từng lớn tiếng với những khách hàng khó ưa, dù 
nhiều khi rất muốn làm thế. 


Đến chiều, anh vẫn chưa liên lạc với Tenzo. Jack biết mình phải gọi 
cho họ lúc 6 giờ, trước khi các nhân viên ra về, hoặc phải gọi ngay 
vào sáng mai. Anh còn phải nói chuyện với Hanna vào ngày mai 
nữa. Jack rời văn phòng và ra ngoài đi dạo. 


Văn phòng bé nhỏ của họ nằm ngay mặt tiền đường Highway 101, 

trên khoảnh đất cắt ngang giữa đường lớn và công viên Bayshore. 

Khu vực đó nổi tiếng với hằng hà sa số những công ty khởi nghiệp 
ở đủ mọi lĩnh vực, các công ty tư vấn và cả những doanh nghiệp 
kỳ lạ, từ bệnh viện thú cưng cho đến các dịch vụ giáo dục. Đầu 
đường là một công ty kế toán kiểm toán lớn, phía cuối đường là 
sân bay quy mô nhỏ của những tay triệu phú mới nổi. 


Mọi người thường đi bộ dọc theo con đường này khi cảm thấy bế 
tắc. Hanna thích đi dạo ở đây để bàn công việc, trừ những cuộc 
đàm phán cần phải bảo mật. Jack nhớ lại những buổi đi dạo của 
hai người. Dường như những chuyện họ trao đổi với nhau gần đây 
đều là những điều cần phải giữ kín. Nhưng dẫu sao không gian 
thiên nhiên như thế này vẫn tốt hơn. Nó giống như một liều 
thuổc thư giãn tỉnh thần sau một ngày dài ngối bên máy tính. 


Anh từng nghĩ, khởi nghiệp thật tuyệt vời. Dường như không có 
nhiều nhà thiết kế muốn thành lập công ty vì họ thường sợ phải 
xử lý những vấn đề về tiền bạc. Giờ anh tự hỏi, thực ra có phải họ 
sợ phải chịu trách nhiệm hay không? Trước khi học cao học, anh 
đã dành một năm làm công việc tư vấn ở nhiều nơi. Mọi việc thật 
dễ dàng, chỉ cần khiến khách hàng vui vẻ là được. Còn bây giờ, cái 
gì cũng rối rắm. Khách hàng là những ai? Sao họ chẳng bao giờ hài 
lòng. 


Anh cố gọi lại cho Jeferson để mong họ không hủy đơn hàng. 
Cuộc trò chuyện diễn ra trong chớp nhoáng. Họ nhất định không 
là không. Bên Jefferson đã nói với Hanna về quyết định rồi, và 
dường như họ thấy khó chịu khi phải nghe anh hỏi lại lần nữa. 
Jack lo Hanna có thể nổi giận vì anh đã phá tan cơ hội hợp tác với 
Jefferson sau này. 


Cuối cùng, anh quyết định gọi cho Tenzo bằng điện thoại cá nhân. 
Jack ngồi trên ghế đá, nhìn ra cánh đồng muối ở phía xa xa. 


Anh bấm số. 


“Xin chào, tôi là Jack từ công ty TeaBee đây. Tôi có thể nói chuyện 
với anh Atushi không ạ?” 


“Vâng, chào anh! Là tôi đây. Bên anh thế nào rồi? Mọi chuyện ổn 
không?” 


“Chào anh! À, chúng tôi cũng tạm ổn.” 
“Vậy, anh gọi có việc gì không?” 


“À, tôi có tin này không tốt lắm. Nhà cung ứng Jefferson đã ngưng 
làm việc với chúng tôi. Anh sẽ không nhận thêm đơn hàng 
matcha từ sau ngày 17.” 


Ở đầu dây bên kia một sự im lặng kéo dài. “Alô, anh còn đó 
không?”, Jack hỏi. 


“Tôi đây”, Atushi trả lời. “Tôi không biết phải nói sao. Chúng tôi có 
thể cải thiện không? Có vấn đề gì về chất lượng không?” 


“Không, chỉ là...”, Jack thấy cổ họng đắng ngắt. “Là lỗi của chúng 
tôi. Chúng tôi làm sai một đơn hàng nên họ cắt hợp đồng. Tôi xin 
lỗi.” 


“Vâng! Tôi hiểu rồi. Có lẽ chúng tôi phải điều chỉnh vài thứ vào 
tháng tới... Chúng tôi có một bạn nhân viên bán thời gian làm việc 
rất tốt. Chúng tôi đang tính nhận cậu ấy vào làm chính thức”, Jack 
cảm nhận được nỗi thất vọng, của Atushi. ' . Nhưng giờ thì... xin 
lỗi, đây chỉ là chuyện riêng của chúng tôi. Rất cảm ơn vì đã báo 
cho tôi biết sớm. Chúng tôi đánh giá cao thái độ chuyên nghiệp 
của các bạn.” 


Giọng của Atushi nghe cứng rắn, nhưng không tức giận. Jack có 
thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn đẳng sau. Các doanh nghiệp nhỏ 


luôn dễ rơi vào lao đao, anh đã học được điều đó. Và hôm nay, anh 
cũng chính là người đã vô tình đầy nó vào khó khăn. 


“Xin lỗi anh bạn”, Jack không biết phải nói gì hơn. Anh muốn tìm 
điều gì đó để động viên họ, nhưng rồt cuộc chăng nghĩ ra được gì. 
“Tôi rât tiếc.” 


“Vâng. Tôi cũng vậy”, Atushi thở dài. “Ta nói chuyện sau vậy. Chào 
anh”. Atushi gác máy mà không đợi Jack trả lời. 


Jack ngồi lặng đi một lúc. Một chú cò đậu xuống dòng suối nhỏ, 
đôi cánh trăng muốt tuyệt đẹp in lên dòng nước biếc xanh. Nhưng 
Jack lại chăng thầy thanh bình. 


Thì ra là vậy, Jack quyết định anh không thể chỉ tập trung vào sản 
phẩm. Anh cần xây dựng một doanh nghiệp. Anh phải hiếu rõ tất 
cả mọi thứ và đảm bảo mọi lựa chọn đều chính xác. Lần đầu tiên, 
anh nhận ra TeaBee không thể chỉ phụ thuộc vào trà ngon và bao 
bì đẹp. Nó còn là những người mà anh làm việc cùng. Nó là những 
kế hoạch mà cả công ty cùng xây dựng. Nó thậm chí còn là cả 
những con số đáng ghét. Doanh nghiệp của anh là một hệ sinh 
thái và anh là một người làm vườn chứ không phải nhà thiết kế. 
Anh cần phải làm công việc của mình tốt hơn nữa. 


Jack đứng bật dậy, siết chặt hai nắm tay trong túi áo và quay trở lại 
văn phòng. 


Không còn thời gian 


@ gọi cho trang trại Tenzo đã thắp lên ngọn lửa nơi hệ 
trong khoảng một tuần. Hanna tiếp tục nhập thông tin đơn hàng 


và nhờ Cameron, một lập trình viên, kiểm tra lại lần nữa trước khi 
gửi đi. Quy trình này chậm chạp hơn dùng trang web, nhưng họ 
không thể để mất thêm một nhà cung ứng nào nữa. Cameron 
dường như không thấy phiền với việc này. Anh ngồi cạnh cô và 
thường buông lời “thả thính”. Hanna không chắc cô cảm thấy thế 
nào về việc này. Nhưng với cô, nó chẳng là gì so với vấn đề kinh 
khủng đang phải đối mặt. Thế nên cô quyết định mặc kệ. 


Hanna để Cameron ngồi kiểm tra lại các đơn hàng. Anh di ngón 
tay trên màn hình máy tính kiểm tra từng hàng một, rất cẩn thận. 
Cô tiến đến bàn của Jack: “Vậy tuần này là có thể đưa vào sử dụng 
tính năng đặt hàng số lượng lớn rồi phải không?” 


“Ừ ừ. Tôi chỉ đang chỉnh sửa vài thứ sau khi kiểm tra tính hữu 
dụng thôi.” 


“Cầu toàn quá nhiều khi lại hồng việc đấy.” 

“Hả? Cô nói gì?”, Jack lầm bầm, vẫn cúi nhìn màn hình. 

“Không có gì. Anh cứ tiến hành đi. Tôi sẽ đi mua bia Nukey Brown 
khao mọi người để ăn mừng ra mắt tính năng mới”. Bia Newcastle 
là loại anh ưa thích. Nó đắt tiền nhưng lại khiến Jack thấy vui về 
hơn. Anh cần bất cứ thứ gì giúp bản thân quên đi những rắc rối 


này. 


“Tối nay, chúng ta có một buổi thử trà ở cửa hàng bánh Daily 


⁄ 


Bread đây”, Jack ngập ngừng nói. 
“Anh đùa tôi à?” 


“Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã xếp lịch từ mấy tháng trước rồi.” 


Ánh mắt của Hanna đảo quanh tấm áp phích liệt kê Mục tiêu và 
Kết quả then chốt. Trời đất, sao bây giờ cô mới để ý đến nó nhỉ! 
Bước tiếp theo chăm chăm nhìn lại cô: “Thuê ba nhân viên kinh 
doanh". 


Cô quay lại nhìn Jack: “Anh có buổi thử trà để giới thiệu sản phẩm. 
Tôi có mục tiêu phải hoàn tất. Chúc anh may mắn.” 


Hanna lướt ngay về bàn để đăng tin tuyển dụng. Rồi CÔ dừng lại 
đôi phút, cố gắng nghĩ xem khi nào nên nói với anh về lời khuyên 
của Jim. Nhưng có thể anh ấy sẽ tự cải thiện mình thì sao? 


Và rồi, thời điểm cuối quý đã tới, một cách khá bất ngờ. 


Những con sổ 


H.. kéo Jack vào phòng họp để xem xét lại những Mục 
tiêu và Kết quả then chốt của họ. Cả hai cùng đuổi Erik ra ngoài 
như mọi khi, đù anh đang khoác lác rằng: “Tôi đã giảm được nửa 
giây thời gian truy cập trang web đấy!”. Lần này, khi Jack nói: “Ra 
ngoài”, giọng anh đã sắc lạnh hơn. 


Hanna in bảng Mục tiêu và Kết quả then chốt ra, trải lên bàn và 
lầy bút đỏ khoanh những chỗ chưa hoàn thành. Họ chăm chú 
nhìn vào tờ giầy ngập tràn sắc đỏ. 


“Đội ngũ bán hàng thì sao?”, Jack hỏi. 


“Frank rất giỏi. Nhưng chỉ có mình anh ấy. Đến giữa quý, tôi mới 
đăng tin tuyển dụng.” 


Hanna chỉ vào mục “50% đơn hàng tự đặt”. 
“Còn cái này?” 


“Cô biết đấy. Chúng ta vừa mới triển khai tính năng đặt hàng số 
lượng lớn tuần vừa rồi.” 


“À, tôi có số liệu về lượng khách hàng sử dụng đây”. Cô lục lọi 
trong xấp giấy tờ rải xung quanh. “Đây rồi. Ữm, tới giờ là 15%.” 


“Nó còn mới mà. Tôi không muốn khiến các khách hàng bực mình 
nên chỉ nói về tính năng này với vài nhà hàng và nhà cung ứng 
thôi.” 

Hanna thở dài: “Tôi nghĩ chúng ta đang làm đúng đấy. Chỉ có điều, 


ước gì chúng ta triển khai nó sớm hơn.” 


Cô lặng im, cố gắng sắp xếp suy nghĩ: “Anh đã tiến hành khảo sát 
mức độ hài lòng của khách hàng hồi tuần trước chưa? Chúng ta 
thu đủ kết quả để nghiên cứu không?” 


Jack lấy ra một xấp giấy khảo sát nhiều màu sắc bằng một tay, 
trong khi cắn nhẹ ngón tay cái của bàn tay còn lại: “Ứm, có, tôi 
nghĩ là đã đủ câu trả lời rồi. Kết quả có vẻ không đồng nhất lắm.” 


“Vậy là vẫn chưa đạt được Kết quả then chốt này rồi.” 


“À chưa”, trông anh rất thất vọng. Trải nghiệm của khách hàng là 
phần việc của anh. 


Hanna kéo ra bảng số liệu về doanh số bán hàng. “Tôi vẫn luôn 
theo dõi số liệu này”, cô chỉ vào doanh thu. “Gần đạt được rồi, 
nhưng chưa đủ. Ở đây thì tăng lên một chút, nên coi như chúng ta 
đã đạt được kết quả”. Cô chỉ vào thời điểm cuối tháng thứ hai. 
“Nhưng vì Jefferson...” 


Nỗi đau khi để mất một khách hàng lớn như Jefferson đè nặng 
trong lòng họ. Cả hai cùng nhìn vào biểu đồ. 


“Vậy là...”, Jack nói. “Không đạt được gì?” 


“Không đạt được gì hết”, Hanna nói. “OKRs của chúng ta. là con số 
0 tròn trĩnh”. Màu mực đỏ tràn ngập tờ giấy khiến cô nổi giận và 
kiệt sức. “Vớ vấn hết sức!”, cô hét lên, “Thế quái nào mà chúng ta 
không làm được gì hết vậy? Tôi biết là chúng ta đặt ra những mục 
tiêu khó, nhưng thế này giống như chẳng ai buồn cố gắng hết!” 


Cứ như thể mình không cố gắng vậy, một giọng nói vang lên trong 
đầu cô. 


Jack không cố gắng thì có, một giọng nói khác lại vang lên. 


“Này, chúng ta đã có hệ thống thương hiệu mới!, Jack đáp. “Và 
chúng ta đã giúp các nhà hàng biết cách sử dụng trang web. 
Chúng ta cải thiện chức năng thanh toán cho họ. Nhưng... ; giọng 
anh chùng xuống. “Chúng ta không đồng ý tập trung vào bất cứ 
cái nào trong những điều trên.” 


Anh cho tay vào túi áo và cúi đầu nhìn xấp tài liệu trước mặt. Họ 
đều biết, những điều anh làm không được đưa vào danh sách 
OKRs. 


Hanna đứng nhìn Jack, khẽ mím môi. Rồi cô quay gót đi thẳng ra 
khỏi phòng họp. Cô cần phải rời căn phòng này. Nơi đây toàn xảy 
ra những điều xui xẻo. 


Jack đuổi theo sau: “Cô không thể cứ thế mà đi được. Chúng ta 


phải làm cho xong”. Anh hạ giọng nói. Văn phòng vẫn còn đông 
người. 


“Tại sao? Mọi thứ đã quá rõ ràng! Chúng ta tiêu tùng rồi!”. Đôi mắt 
cô ngân ngẩn nước. Cô phải cố tỏ ra giận dữ để che giấu nỗi xấu hổ 
của mình. “Mẹ tôi luôn nói: Khi gặp khủng hoảng, con người ta sẽ 
quay về với thứ đã giúp mình thành công. Kể cả khi đó không phải 
là điều đúng đắn.” 


Hanna biết cả cô và Jack đều đang sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ 
lãnh đạo một công ty. “Anh cứ tập trung vào thiết kế và xây dựng 
trang web cho khách hàng cũ. Tôi thì sẽ vẫn ra ngoài giới thiệu 
sản phẩm và bán hàng. Đáng ra chúng ta phải xây dựng một đội 
ngũ để làm những việc này mới đúng chứ?”, Hanna bùng nổ. “Và 
giờ những số liệu của chúng ta đâu đủ tốt để xin thêm vốn. Làm 
sao xoay chuyển đây?” 


Đột nhiên cô thấy cả văn phòng im lặng. Cẩm giác xấu hổ xâm 
chiềm, cô lao ra ngoài. 


Điện thoại của Jack rung lên trong túi. Anh liếc màn hình: Là Jiml 


“Hanna, đợi đã!”, Jack gọi. “Là Jim đó!”, anh vừa nói vừa chỉ vào 
điện thoại. 


“Jack à? Jim đây. Các bạn ghé qua Starbucks một chút được không? 
Tôi đang nói chuyện với một người bạn, tôi nghĩ hai bạn cần gặp 
người ây.” 


“Vâng, chúng tôi đến ngay đây! 15 phút thôi!”, anh hớn hổ. 


Hanna như phát điền lên. “Tuyệt! Tuyệt quá đi mất! Tôi chưa sẵn 
sàng cho cuộc nói chuyện này đâu. Chúng ta chẳng: đạt được kết 
quả nào cả!” Cô hét lên lần nữa. Mặt Jack đỏ lên vì xấu hổ, nhưng 
cô vẫn không chịu hạ giọng. Hanna đã quá giận dữ. “Chúng ta sẽ 
nói gì với Jim đây?” 


“Chúng ta sẽ nói hệ thống OKRs chẳng giúp gì được cả. Ý tôi là, 
đây không thể là lỗi của chúng ta được. Đó là hệ thống của ông ấy, 
chúng ta làm theo và nó chẳng hiệu quả gì cả. Nó cũng chỉ là một 
trong những trào lưu sớm nở tối tàn ở Thung lũng Silicon mà 
thôi.” 


“Này Jack, anh thực sự nghĩ đây là do lỗi của hệ thống OKRs sao?”, 
Hanna rít lên. 


“Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Đáng ra hệ thống này có thể giúp 
chúng ta hiểu ra nhiễu thứ. Nhưng rốt cuộc chúng ta chăng làm 
được gì cả.” 


Hanna dịu giọng. Cơn giận dữ đã chuyển thành sự bình tĩnh chết 
người. “Đương nhiên phải có thứ gì đó không được việc rồi.” 


Cô chộp lấy áo khoác và bước vội ra ngoài. Jack ngay lập tức theo 
sau. Tất cả nhân viên chăm chú dõi theo bóng dáng hối hả của hai 
nhà sáng lập. 


Khi gặp khủng hoẳng, con người ta sẽ quay về với thú đã giúp mình 
thành công. Kể cả khi đó không phải là điều đúng đắn. 


Hanna và Jack gặp gỡ thành viên 
mới 


@Ẽ đường đến Starbucks dường như ngắn lại. Được nửa 
đường, Hanna chợt nhận ra trong xe quá yên lặng, cô thậm chí 


còn quên mở nhạc. Jack nhìn chăm chăm ra cửa số, né tránh ánh 
mất cô. 


Hamna lái chiếc Civic vào khoảng trống giữa hai chiếc xe tải nhỏ, 
Jack cố lách qua khe hẹp để bước ra. Nhưng lần này anh không còn 
phàn nàn về những chiếc xe hơi quá khổ như mọi khi. 


Khi bước vào hiên sau của quán, họ trông thấy Jim đang ngồi đối 
diện với một người đàn ô ông tóc sẫm màu, gần 30 tuổi, chễm chệ 
trên ghế như thể mình là ông chủ nơi này. Anh ta có mái tóc cắt 
ngắn gọn gàng, đeo kính mát kiểu phi công và một hình xăm lấp 
ló sau chiếc áo thun đen. Khi đến gần, họ thấy đó là chiếc áo phiên 
bản My Little Pony của Dr. Who, còn hình xăm là vài dòng mã 
code của chương trình RSA-Perl. Trông anh ta rất trí thức và gọn 
gàng. 


“Ai thế nhỉ?”, Hanna tự hồi. Một nhà đầu tư khác à? Anh ta sẽ 
chẳng bao giờ đầu tư nếu biết những thất bại của họ. 


J]im vẫy tay chào và chỉ vào những chiếc ghế còn trống. “Chào các 
bạn! Tôi mới tìm được giám đốc công nghệ mới rồi đây!” 


“Đừng lo, không có áp lực gì đâu!”, anh chàng trí thức mỉm cười. 


Hanna thầm nghĩ khi ngồi xuống: “Thì ra không phải buổi đánh 
giá số liệu”. Cô thầy nhẹ nhõm hơn một chút. 


]im giới thiệu vị khách mới. “Đây là Raphael. Anh ấy vừa nghỉ việc 
ởS.O.S.” 


“Công ty sản xuất trò chơi phải không?”, Jack hỏi. 
“Đúng vậy!”, Raphael nói. 


“Nghe nói công ty đó vừa mới phát hành cổ phiếu, chúc mừng 
anh!”, Jack nói. 


“Cũng thường thôi mà”, Raphael tươi cười đầy ngụ ý. 


Jim rất hăng hái chuyện trò, cứ như đang bù đắp cho sự kiệm lời 
của Raphaeal. 


“Trước đây, Raphael cũng sở hữu một công ty khởi nghiệp, nhưng 
công ty đó đã được Google mua lại.” 


“Aqui-hire. Tôi chuyển sang làm cho Orkut, nên...”, anh nhún vai. 
Một công ty khởi nghiệp được gã khổng lồ Google mua lại, đó đã là 
một kết thúc rất đáng nể rồi. Sau đó còn được làm việc cho Orkut, 
mạng xã hội thử nghiệm đầu tiên của Google nữa, thực sự quá 
đỉnh. 


“Thế sao bây giờ anh không nằm dài trên bãi biển mà hưởng thụ 
đi?”, Jack hồi. 


“Tôi vẫn chưa muốn nghỉ. Công việc kinh doanh rất thú vị. Tôi 
cũng gặp nhiều vấn đề thú vị nên muốn tiếp tục thử sức.” 


Hanna quay sang nhìn Jack. Anh đang ngồi ngay ngắn và lắng 
nghe một cách chăm chú. 


Raphael nói tiếp: “Tôi đã đọc các bài viết về một loại cà phê 
nguyễn chất do một thương hiệu cà phê cao cấp chào bán. Họ giúp 
người trồng cà phê có thể bán trực tiếp cho những nơi tiêu thụ, với 
giá tốt hơn nhiều khi bán cho thương lái. Điều đó giúp cải thiện 
đời sống của người dân ở các quốc gia trồng cà phê. Tôi không 
hiểu sao mô hình này lại không thể áp dụng cho những thị trường 
khác.” 


Anh dừng lại để nhấp một ngụm cà phê. “lim có kể cho tôi nghe về 
những việc các bạn đã làm, tôi nghĩ việc đó sẽ giúp rất nhiễu nông 
dân đổi đời.” 


Jack bắt đầu cởi bổ bộ mặt buồn bã của mình: “Đúng thết Thay vì 
mua trà giá rẻ nhưng tốt xầu lẫn lộn, chúng tôi muôn đem những 
loại trà thượng hạng đền tay tất cả mọi người!” 


` 


Raphael gật gù: “Sao anh lại quan tâm đến chuyện đó?” 


“Tôi quan tâm đến chất lượng”, Jack nói. “Tôi không thể chịu được 
những thứ dở tệ. Mẹ tôi rất thích đồ giảm giá. Bà sẽ mua bất kỳ 
thứ gì, miễn là nó giảm giá. Tôi có 20 cái quần Jeans giảm giá 
nhưng chẳng mặc được cái nào, thay vào đó chỉ mặc chiếc quận 
jeans hiệu 501's hằng ngày. Nếu anh đã từng dùng qua những sản 
phẩm tốt, thiết kế đẹp, anh sẽ thấy rõ sự khác biệt. Tôi biết, chúng 
tôi có thể làm được điều đó.” 


Hanna chưa từng tự hỏi, tại sao Jack lại cầu toàn đến vậy. Cô chỉ 
nghĩ các nhà thiết kế thường như vậy. Giờ cô đã hiểu, anh cầu toàn 
trong mọi thứ. Không giống cô chút nào. Biết đâu nếu Raphael 
tham gia, cô sẽ có một người cộng tác linh hoạt hơn. 


Có thể cô sẽ cộng tác được với anh bằng cách chia sẻ về đam mê 
của mình. Vì thế cô quyết định tham gia cuộc nói chuyện. 


“Thử nghĩ về những người mà chúng ta có thể giúp họ thay đổi 
cuộc sống đi! Ví dụ như trang trại Wakamatsu, được nhóm người 
Nhật đầu tiên nhập cư ở Califorinia gây dựng nên. Nơi đó giờ đã 
trở thành một đi sẩn văn hóa và vừa mới tái khởi động việc trồng 
trà. Chúng ta có thể bán trà của họ cho các nhà hàng, giúp quyên 
tiền gây dựng lại trang trại. Ngoài ra còn có một trang trại gia 
đình ở Hawaii, tôi mới nói chuyện với họ sáng nay. Họ rất muốn 
trà của mình được nhiều người biết đến. Chúng ta hoàn toàn có 
thể làm điều đó, nếu công ty thành công.” 


“Đó chính xác là điều tôi muốn làm”, Raphael đập tay xuống bàn 
khiến ly cà phê rung nhẹ. “Những việc ấy giúp nâng tầm chất 
lượng, giúp thế giới này tốt đẹp hơn, bằng cách trao cho các doanh 
nhân khởi nghiệp cơ hội cạnh tranh công bằng với các tập đoàn 
lớn.” 


Hanna rất hào hứng, nhưng cô cũng cảm thấy như mình đang nói 
dối. Nếu muốn Raphael tham gia, cô phẩi bàn bạc với anh về hệ 
thống OKRs của công ty. Và thế thì Jim cũng sẽ biết. Tốt hơn hết là 
cô nên nói ra trước khi ông hỏi. Hanna để tay dưới bàn, không 
ngừng ngọ nguậy mấy ngón tay. 


“Có vài điều chúng ta cần thảo luận trước khi tiến xa hơn. Chúng 
tôi đã đặt ra một số mục tiêu quan trọng cho quý vừa rồi, nhưng 
chưa đạt được cái nào cả.” 


Jack nhìn cô như thể tội đồ. Có thể đúng là vậy, nhưng cô không 
thể cứ giả vờ mọi thứ đang rất tốt đẹp và nhận Raphael. 


“Chúng tôi đặt ra năm Mục tiêu, một mục tiêu về giá trị, một mục 
tiêu về cung cấp nền tầng đặt hàng, một mục tiêu về doanh thu 
bán hàng và...” Giọng cô nhỏ dần. Hanna không thể nhớ được hai 
cái còn lại. Cô nhìn sang Jack. Anh cũng nhún vai. Giờ thì chuyện 
đó cũng không còn quan trọng nữa. “Chúng tôi đã đặt ra Kết quả 
then chốt với tiêu chí cao và cũng không đạt được cái nào cả.” 


Cô hít một hơi thật dài, nhìn quanh bàn rồi nhìn sang Raphael. 
“Tôi rất thông cảm nếu điều này khiển anh phải suy nghĩ lại về 
việc sẽ tham gia cùng chúng tôi.” 


Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Rapahel vui vẻ tiếp lời. “Các 
bạn làm sai rồi!”, anh nói. “Thật đấy! Tôi đã sử dụng OKRs với hai 
công việc gần đây nhất của mình. Hoàn toàn hiệu quả! Nhưng các 
bạn có tới năm Mục tiêu và Kết quả then chốt ư? Bản thân các bạn 
còn không nhớ hết được. Làm sao cả nhóm nhớ đây? Carvil, người 
điều hành chiến dịch tranh cử của ông Clinton, từng gặp khó 
khăn khi tư vấn cho ngài cựu tổng thống về những buổi diễn 
thuyết chính sách. Lần nào lên sân khẩu, ngài Clinton cũng muốn 
nói về giáo dục, chính sách ngoại giao và năng lượng, tất tần tật. 
Carvil đã nói: 'Nếu ông nói về cả ba điều này, tức là ô Ông chẳng nói 
gì cả. Giữ mọi thứ đơn giản thôi! Kinh tế mài! Chỉ cần tập trung 
vào một thông điệp thôi. OKRs cũng vậy. Các bạn phải họp kiểm 
tra tiến độ hằng tuần nếu có nhiều Mục tiêu đến thể.” 


“Kiểm tra hằng tuần á?”, Jack hỏi. “Ở TeaBee chúng tôi cố gắng 
không họp hành quá nhiều.” 


Raphael lắc đầu: “Tôi hiểu, nhưng các bạn không thể cứ đặt ra 
mục tiêu rồi ngồi đó hy vọng chúng sẽ thành hiện thực. Các bạn 
phải thực hiện tất cả, nghĩa là phải theo đõi tiến độ thường xuyên. 
Giống như khi còn làm cho Agile, chúng tôi có những cuộc họp 
ngắn hằng ngày và một buổi lên kế hoạch hằng tuần. Mọi việc sẽ 
hiệu quả hơn nếu các bạn có sẵn một khung làm việc để áp dụng 
cho các cuộc họp hằng tuần.” 


Anh lấy một miếng khăn giấy và trải nó trên bàn. Những lằn gấp 
chia miếng giấy thành bốn phần. Anh lấy bút và viết: “Mục tiêu” 
theo sau là ba “Kết quả then chốt”. Rồi anh viết “5/10” sau mỗi Kết 
quả then chốt. 


“Giờ các bạn đã hiểu Mục tiêu chính là nguồn động lực cho cả quý, 
đúng không? Và Kết quả then chốt là những gì sẽ đạt được nếu 
bạn làm đúng. Tuy nhiên, bạn rất dễ quên vì mỗi ngày có biết bao 
nhiêu điều thú vị xảy đến. Do đó, bạn phải kiếm tra chúng vào 


mỗi thứ Hai hằng tuần. Rồi đặt câu hỏi, chúng ta đang tiến gần 
hơn hay đang lùi xa khổi những Kết quả này? Chúng tôi dùng chỉ 
số tự tin khi làm ở S.O.S. Chúng tôi bắt đầu mỗi quý với chỉ số 5/10 
cho mỗi Kết quả then chốt. 


“50% tự tin? Tức tỷ lệ thành công là 50/50 sao?”, Hanna hỏi. 


“Chính xác. Mục tiêu không thể chia thành mục tiêu thường 
xuyên và mục tiêu lâu dài được. Mục tiêu nào cũng lâu dài cả và 
cần phẩi mang tính thử thách. Đừng đặt ra mục tiêu bất khả thị, 
nhưng phải đủ khó. Những mục tiêu bất khả thi sẽ khiến mọi 
người chán nắn. Những mục tiêu có tính thử thách mới kích thích 
mọi người.” 


Raphael nhìn quanh bàn. Giờ Hanna đang nghiêng người về phía 
trước, còn Jack thì dựa ra sau, hoàn toàn khác với tư thế của họ vài 
giây trước. Anh nói tiếp: 


“Mỗi tuần, các bạn nên có một cuộc trao đổi. Các bạn sẽ hổi, chúng 
ta đang tiến tới hay thụt lùi? Nếu chỉ số tự tin giảm từ 8/10 xuống 
còn 2/10, các bạn phải tìm hiểu tại sao. Điều gì đã thay đổi? Việc 
đó sẽ giúp các bạn theo dõi được tiến độ công việc và học hồi thêm 
nhiều điều.” 


Jack lên tiếng: “Không thể đâu anh bạn. Chúng tôi có cả tỷ việc 
phải theo dõi. Không thể ngó lơ những tiêu chí khác được”. 


“Tôi đồng ý với Jack về điều này. Chúng tôi không thể ngừng quan 
tâm đền mọi thứ như vậy được”, Hanna tán thành. 


Raphael lắc đầu. Anh di chuyển cây bút đến góc dưới bên phải và 
viết chữ “Sức khỏe doanh nghiệp”. 


“Cứ từ từ đã. Đây, ở góc dưới bên phải, chúng ta sẽ liệt kê chỉ số SỨC 
khỏe. Đây là những thứ chúng ta muồn bảo vệ, trong khi cố gắng 
đạt được những điều tốt đẹp bên trên.” 


Anh chỉ vào Mục tiêu và Kết quả then chốt. Hanna và Jack liếc 
nhìn nhau, để xem người kia có bồi rối như mình không. Raphael 
hít một hơi thật sâu. 


“Để tôi giải thích nhé. Ví dụ chúng ta chọn Mục tiêu là sự phát 
triển của hệ thống phân phối. Chúng ta đang cố gắng hợp tác với 
càng nhiều nhà cung ứng và nhà phân phối càng tốt, đúng 
không?” 


Hai nhà sáng lập trẻ cùng gật đầu. 


“Chúng ta cũng không muốn bỏ lơ các khách hàng hiện tại khi 
đang hồi hả tìm kiểm đối tượng mới. Nên chúng ta có thể làm thể 
này.” 


Raphael viết “Mức độ hài lòng của khách hàng: Xanh lá cây” ở góc 
dưới bên phải. “Bằng cách này, chúng ta sẽ thúc đẩy mọi người 
thảo luận mỗi tuần, xem khách hàng có hài lòng không? Có rất 
nhiều thứ để lưu tâm ở đây.” 


Rồi anh liệt kê “Sức khỏe của cả đội, chất lượng mã code, đơn đặt 
hàng, doanh thu”. “Nhưng giống như các OKRs, chúng ta cần sự 
tập trung nhất định. Nên mỗi tuần, chúng ta chỉ hợp với cả công 
ty về một vài khía cạnh quan trọng và xem xét những khía cạnh 
còn lại với lịch trình thưa hơn. Cứ thế lần lượt, vì chúng ta không 
thể làm hết mọi việc một lúc được.” 


“Mức độ hài lòng của khách hàng là yếu tổ bắt buộc”, Jack nói. “Cả 
chất lượng mã code nữa vì chẳng ai muốn có phần code không 
hoạt động.” 


“Đúng thể, viết mã hỏng cũng dễ trở thành vấn đề lớn đấy”, 
Raphael tán thành. 


“Không phải vậy đâu các anh!”, Hanna cắt ngang. “Code chỉ là code 
thôi, chúng ta cần tập trung vào quan hệ khách hàng chứ không 
phải kỹ thuật! Suy nghĩ thực tế lên nào. Tôi muốn những Mục tiêu 
xoay quanh doanh số bán hàng nhưng sức khỏe của cả đội nghe có 
vẻ thật sự quan trọng hơn đấy.” 


Raphael đáp: “OKBs là những tiêu chí các bạn muốn thúc đẩy, là 
thứ duy nhất các bạn muốn tập trung hoàn thành. Còn các chỉ số 
sức khỏe doanh nghiệp là những điều quan trọng mà các bạn phải 
liên tục theo dõi. Đừng nhầm lẫn chúng với nhau.” 


“Còn mức độ hài lòng của khách hàng và sức khỏe của cả nhóm 
thì sao?”, Jack hỏi. “Chúng ta đầu muôn mọi người bị kiệt sức.” 


“Tôi không phiền nếu mọi người làm việc nhiều hơn một chút”, 
Hanna đáp. 


“Các bạn không cần mọi người làm việc nhiều hơn, mà cần họ làm 
việc hiệu quả hơn”, Raphael nói. “Hãy tập trung vào điều đó trước 
nhé. Tạm gác mức độ hài lòng của khách hàng và sức khỏe của 
mọi người sang một bên. Ở phía bên phải này chính là những mục 


tiêu mà chúng ta cần thúc đẩy và giữ gìn.” 


Rồi anh di chuyển sang phía bên trái của mảnh giấy và viết ba đầu 
việc ở mục P1, hai đầu việc ở mục P2. 


“Ở đây, các bạn sẽ viết từ 3-5 điểu quan trọng ảnh hưởng đến 
OKRs mà các bạn muốn làm trong tuần này. Các bạn chia sẻ chúng 
với mọi người”, anh gật đầu với Hanna, “sau đó, tự hồi rằng liệu 
dành thời gian cho những việc ấy có giúp mình đạt được Kết quả 
không?” 


“Này, tôi phải làm nhiều hơn ba việc một tuần đấy!”, Jack phàn 
nàn. 


“Đây không phải một cuộc tranh đua xem ai là người bận rộn 
nhất”, Raphael đáp. “Đừng nên liệt kê mọi việc phải làm. Hãy chỉ 
liệt kê những việc cần thiết để dẫn anh đến Mục tiêu mà thôi. 
Cuộc sống có đủ thứ chuyện phải lo. Điều cốt yếu là không được 
quên những việc quan trọng nhất.” 


“Đúng đúng! Vậy còn chỗ trống này, chúng ta sẽ viết gì vào đó?”, 
Hanna vừa hỏi, vừa chỉ tay vào góc trái bên dưới của mảnh giây. 
Cô thấy mình như được khai sáng và truyền cảm hứng. 


“Tôi gọi đó là mục “Tiêu biểu”. Nó thể hiện những điều quan trọng 
nhất mà cô mong đợi sẽ đạt được trong tháng tới. Theo cách này, 
tất cả các bộ phận như marketing, kỹ thuật, bán hàng... sẽ không 
thể bình chân như vại khi có việc cần họ hỗ trợ.” 


“Vậy chúng ta phải bàn bạc về tất cả những việc này vào mỗi 
tuần?”, Hanna hổi. 


“Đúng thế!” 

“Chúng ta sẽ nói về từng việc cụ thể luôn sao? Những người có 
công việc không liên quan đền các mục tiêu có cần phải tham gia 
cuộc họp không?” 

“Cái đó thì tùy cô thôi.” 


“Tôi nghĩ làm thế này sẽ hiệu quả đấy”, Hanna cắn môi suy nghĩ. 
“Tôi thực sự nghĩ vậy đây.” 


Họ lên kế hoạch để Raphael gia nhập công ty vào thứ Hai tới. Anh 
sẽ giữ chức giám đồc công nghệ tạm thời, để đôi bên có thời gian 
tìm hiểu rõ hơn về nhau. Hanna cảm thầy đây là một việc rất tốt. 


Cô nghĩ anh là một đối tác hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Cô cũng 
thây mình đỡ cô độc hơn một chút. 


Đội ngũ điều hành 


\ ào ngày Chủ nhật trước khi Raphael bắt đầu tới công ty, anh 
hẹn gặp Hanna và Jack Ở quán Palo Alto Café (PAC). Quán cà phê 


nhỏ rất vắng khách vào buổi sáng sớm. Trong khi Starbucks và 
Philz có cả dãy khách hàng đang đứng đợi thì những vị khách đầu 
tiên của PAC chính là nhóm TeaBee và một ông bổ trẻ đang ngồi 
nhìn đứa con nghịch ngợm chui đưới gầm bàn. 


Hanna và Jack là những thực khách trung thành của PAC. Trong 
thành phố, PAC là một trong số rất ít những quán cà phê thực sự 
quan tâm đến chất lượng trà. Và PAC cũng chính là khách hàng 
đầu tiên của TeaBee. Quán thường rất yên tĩnh cho đến khoảng 10 
gÌỜ. Lúc đó, các gia đình, những bác hưu trí thích chơi cờ và nhà 
văn sẽ đến, đôi khi dành cả ngày dài ngồi ở đó. PAC là một trong 
tất ít những quán cà phê vắng bóng giới doanh nhân và những 
nhà đầu tư. 


Nhóm điều hành bắt đầu lên kế hoạch. “Chúng ta có nên giới thiệu 
Raphael trong cuộc họp với tất cả nhân viên không?”, Jack hỏi, 
thân mật gọi tắt tên của Raphael. 


“Không ai thích bị bất ngờ đâu. Hãy từ từ giới thiệu anh ấy với 
từng người, trước khi họp ấy”, Hanna đáp. 


“Đúng. Tôi nghĩ nên làm thế. Với lại cô cũng nên gửi e-mail thông 
báo cho mọi người từ tối nay.” Raphael nói thêm. 


Jack nhướng mày nhìn Hanna: “Còn chuyện của Erik thì sao?” 
Cô xua tay: “Thì anh cứ nói đi”. 


Jack hít một hơi rồi bắt đầu bộc bạch những: điều hai người đang 
lo nh. “Raphael này, trong nhóm có một gã. Hắn muốn làm rối 
mã code để không ai có thể sử dụng nó được.” 


“Sa thải hắn ngay đi!”, Raphael đáp. 


“À thì, chúng tôi nghĩ... ý tôi là... giờ anh là giám đốc công nghệ 
rồi. Anh có thể kiểm tra và sa thải hắn nếu muốn.” 


“Không, các bạn đã thuê hắn thì các bạn phải tự mình sa thải hắn. 
Tôi sẽ giải quyết mọi việc sau đó.” 


“Nhưng anh không lo lắng à?” 


“Đó đâu phải vấn đề gì quá phức tạp. Nếu cần, tôi sẽ viết lại code. 
Nhưng các bạn không thể nuôi ong tay áo được. Hắn ta sẽ đi chọc 
ngoáy khắp nơi. Hai người cần sa thải hắn ngay ngày mai. Tống 
tiễn hắn đi. Nếu hắn đã làm như những gì hai người nói, các bạn 
không được để hắn lại gần máy tính cho đến khi hắn ta cuốn xéo 
khỏi công ty”. 


Hanna nhìn sang Jack: “Anh là quản lý của bộ phận sản phẩm 
đấy.” 


Jack lại nhìn Hanna: “Còn cô là CEO mà.” 


Hanna khựng lại, nhấp ngụm trà tuyệt hảo. Cô nghĩ đến mẹ và 
ông bà ngoại. CÔ bắt đầu nghĩ đến trang trại Tenzo và những 
người trồng trà khác, rồi cô lên tiếng: “Đúng. Anh ta phải rời khỏi 
đây”. Cô im lặng thêm một lúc rồi nhìn sang Jack: “Và nếu mọi 
việc không có gì cải thiện thì anh sẽ là người tiếp theo.” 


Jack không chắc cô ấy nói đùa hay không. 


Vào ngày thứ Hai, Raphael đến lúc 8 giờ. Hanna đang ngồi ở bàn 
lách cách gỗ máy tính, cách chỗ anh khá xa. Cô ra hiệu chào anh 
rồi tiếp tục làm việc. Không lâu sau, cô bất giác mỉm cười khi ngửi 
thấy mùi cà phê. Chắc hẳn anh đã tìm thấy túi cà phê Cameron 
giầu trong tủ đông. 


Đến 10 giờ, văn phòng đã đồng đủ. Erik vội rảo bước đi vào. Hanna 
ngừng tay. Đến giờ rồi, cô thầm nghĩ. Hanna gật đầu với Raphael 
khi anh đang ngồi bên chiếc bàn trống cạnh cô. Họ cùng đứng lên 
và đến khu vực của đội kỹ thuật để giới thiệu anh với mọi người. 


“Tôi ngửi thấy mùi cà phê phải không?”, Erik hổi, như muốn vạch 
tỏi đa: 


“Đâu phải ai cũng thích bắt đầu một ngày mới với một tách trà!”, 
Raphael mỉm cười. 


“Đúng rồi!”, Cameron đáp. 


Erik cau mày, kế hoạch bôi nhọ đầu tiên đã thất bại. “Này, tôi nghe 
nói anh đã từng xây dựng những thương hiệu không phải dạng 
vừa. Nhưng tôi phải cảnh báo anh, lĩnh vực kinh doanh trà trông 
thì đơn giản, nhưng thực tế thì ngược lại. Chúng tôi phải tự xây 
dựng hệ thống: quản lý đơn hàng đấy. Xử lý một nguồn cung biến 
động không dễ đâu, dù tôi đã xây dựng được thuật toán để dự 
đoán nó.” 


“Thế thì hay quá”, Raphael đáp. 

“Anh có quen với việc thiết kế thuật toán không?” 

“Cái đó thì tôi biết chứt Tôi đã viết thuật toán tìm kiếm cho hai 
công ty trước.” 

Hanna lên tiếng cắt ngang buổi “thẩm vấn”: “Erik, chúng ta có thể 
nói chuyện một chút trong phòng họp không? Trước khi bắt đầu 
buổi họp?”, cô hồi. 

“Ừm, tôi có vài việc cần làm rồi.” 

“Tôi cần nói chuyện với anh ngay bây giờ”, Hanna cương quyết. 
Erik nhún vai và với tay lấy laptop. 

Hanna nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc máy tính. “Chúng ta không 
cần cái này đâu.” 

Erik đảo mắt như thể muốn nói “sao cũng được”, rồi đi theo cô vào 
phòng họp. 

Hanna ngồi xuống và mời Erik cùng ngồi. Nhưng anh ta vẫn đứng 
yên. 

“Erik, chúng tôi đã biết anh làm gì với các mã code. Điều đó thật 
khó có thể chấp nhận.” 

Erik bối rối cho tay vào túi quần. Hanna đợi anh lên tiếng. Cô cố 
không nói gì, giữ yên lặng và đềm từng giây. Erik mấp máy môi, 
dường như anh ta cần cả thể kỷ để lên tiếng vậy. Có lễ Erik đang cổ 
găng lựa lời để nói. 


“Những gì cô đang làm mới là không thể chấp nhận được”, Erik 
tuôn trào. “Đây không còn là công ty tôi muôn tham gia nữa!” 


Hanna đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. Trước khi cô kịp lên 
tiếng thì Erik đã công kích. 


“Kiếm một gã giám đốc công nghệ từ công ty lập trình game à? Cô 
đang định làm gì đấy? Phát hành cổ phiếu hay gì? Cô thuê anh ta 
chẳng qua chỉ để gọi thêm vốn thôi phải không? Cô có quan tâm 
đến những người nông dân không? Cô có quan tâm đến mọi người 
trong công ty không?” 


Hanna thực sự bị sốc. Anh ta đang nói cái quái gì vậy? Công ty còn 
quá kém để được mua lại, huồng hồ còn mơ tưởng đến phát hành 
cổ phiếu! 


“Erik, anh nghe này. Ngay từ đầu, chúng ta đều biết cần phải tìm 
một giám đốc công nghệ...” 


“Nơi này đang biến thành cái gì vậy? Trừ khi cô quay trở lại giao 
I 


dịch với các nhà hàng, bằng không tôi sẽ nghỉ việc! 
Erik đứng nghênh ngang, thách thức, chờ đợi cô nài nỉ anh ta ở lại. 


Hanna trừng mắt nhìn kẻ phản bội thâm độc. Và khi anh ta vừa 
thả lỗng một chút, cô liên đáp trả: 


“Erik, tôi nghĩ anh hiểu sai ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói anh đã bị 
đuổi việc, thế thôi.” 


Khi Hamna và Erik bước ra khỏi phòng họp, Jack và Raphael đã đợi 
sản. Raphael đưa cho Erik hộp đồ cá nhân của anh ta. 


Erik giật mình: “Này, tôi có thể lấy vài thứ cá nhân trong laptop 
của công ty được không?” 


Raphael nghiêng đầu nhìn Jack. Jack hắng giọng đáp: “Xin lỗi. Vì 
lý do bị sa thải, chúng tôi không thể cho phép điều đó.” 


Erik nghiêng người về phía Raphael, trừng mắt nhìn anh chàng 
gốc Tây Ban Nha. “Các người tiêu tùng rồi!” 


“Có thể đấy”, Raphael nhún vai. “Dù gì cũng là một công ty khởi 
nghiệp mà.” 


Erik liếc nhìn laptop thật lâu, nhưng vẫn bước ra cửa. Hanna tiễn 
anh ta ra ngoài. 


“Chúng ta cần phải đổi mã an ninh nữa”, Raphael nói với Jack. 


Jack đứng ngây người, anh đang dần chấp nhận sự thật. 
“Hanna làm được rồi. Ngầu thật!”, anh nói. 


“Cô ấy là CEO mà. Còn Erik lại là mối đe dọa cho công ty. Chúng ta 
vẫn còn quá non trẻ và hàm ẩn nhiều bất ổn, không thể để những 
thứ như thể tốn tại được.” 


“Tôi hiểu... Tôi chỉ nghĩ...” 
Raphael quay sang nhìn anh. Jack tiếp tục nói: 


“Tôi sẽ từ chức chủ tịch. Chúng ta không cần một chủ tịch. Nhưng 
chúng ta cần giám đốc sản phẩm. Điều tôi thật sự quan tâm là làm 
sao đảm bảo công ty có được những sản phẩm trà hảo hạng.” 


Anh dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: “Nhưng đó có phải là 
những gì TeaBee cần không? Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian 
vào những việc vô bổ mà không chú ý đến những vấn đề thật sự. 
Tôi không biết liệu mình có thể làm một giám đốc sản phẩm thực 
thụ không? Hay phó chủ tịch phụ trách sản phẩm, hoặc chức vụ 
nào tương tự như thế.” 


Raphael nghiêng người dựa vào bàn: “Không ai trong chúng ta 
biết mình có làm được hay không? Đó là lý do vì sao người ta hay 
nói: 'Hãy cứ giả vờ cho đến khi nó trở thành sự thật. Anh không 
nghĩ tôi thích núp sau máy tính để viết vài dòng code đấy chứ!” 


Raphael cúi đầu nhìn mũi giày một lúc rồi quay sang Jack. 


“Hãy cứ vờ như anh biết rõ việc mình đang làm và tập trung vào 
các Mục tiêu. Cứ tin rằng OKRs sẽ giúp anh không bị trượt dài 
trong những thói quen cũ. Đó là lý do tại sao tôi thích OKRs đến 
thế. Chúng giúp tôi có trách nhiệm hơn với lời hứa của mình, kể cả 
khi tôi rất muốn quay lại vùng an toàn. Anh bạn, chúng ta đều 
phải giả vờ mà.” 

Jack thở dài nhẹ nhõm. Anh thấy thật dễ chịu khi biết có người 


giồng mình. 


Raphael cầm cái dập ghim, vừa xoay nó trong tay, vừa tiếp tục nói: 
“Chúng ta cần cam kết với nhau, với công ty và với cả những mục 
tiêu của mình. Rồi sau đó, tất cả cứ hăng say làm việc hết mình 
thôi!” 


Anh vừa cười lớn vừa nhấp dập ghim liên tục. Jack cũng không 


khỏi bật cười. Hanna đã quay trở lại văn phòng. 
“Sao rồi?”, Jack hỏi. 


“Anh ta đi rồi. Tiếp tục công việc thôi! Tôi đang muốn hoàn thành 
hết mọi thứ đây.” 


Ba người hướng vào phòng họp, nơi cả đội đang ngồi chờ. Jack mở 
đầu cuộc họp bằng việc giới thiệu Raphael: 


“Chào mọi người. Nếu ai chưa đọc e-mail tối qua thì cho tôi giới 
thiệu lại nhé. Đây là Raphael. Tạm thời, anh ầy sẽ đảm nhiệm vị 
trí giám đốc công nghệ, nhưng nều chúng ta 'dễ thương), anh ấy sẽ 
cân nhắc làm việc chính thức luôn đây.” 

Naoko và Cameron mỉm cười lịch sự, nhưng phần lớn những 
người khác chỉ dán mắt vào máy tính. Cảm giác như Jack đang nói 
chuyện với rô-bốt vậy. 

Hanna đứng lên: “Mọi người, chúng ta sẽ có nhiều thay đổi khác 
ngoài sự tham gia của Raphael. Trước tiên, tôi cần các bạn đóng 
máy tính lại. Chúng tôi cần sự chú ý của tất cả mọi người”. Nói rồi, 
Hanna đứng đợi họ tắt máy. 

Tất cả làm theo lời cô, trừ Sheryl. 

“Tôi sắp sửa xong một lỗi...”, Sheryl nói. 

“Tôi nghĩ khi cuộc họp kết thúc cô vẫn có thể tiếp tục Sheryl ạ.” 

Cả phòng im lặng chờ đợi cho đến khi Sheryl tắt máy. 

Hanna mở đầu bằng việc thảo luận về OKRs của quý trước. 

“Hầu như chưa ai đạt được OKRs của quý trước cả...” 

Mọi người nhao nhao bào chữa. 


“Trang web của chúng ta có vấn để!”, Sheryl nói. 


“Chúng ta còn phải xử lý những đơn hàng sai và giao hàng trễ cho 
bên Los Gatos nữa!”, Cameron hưởng ứng. 


“Tôi không nghĩ chúng ta có cách tiếp thị phù hợp”, Anya đề nghị. 


“Chúng ta đâu có thuê thêm nhân viên kinh doanh”, Naoko thêm 
vào. 


“Những việc đó chẳng là gì cả,” Hanna cắt ngang. 
Cả nhóm im bặt. 


“Ý tôi là, thật sự có vấn đề, nhưng... nằm trong dự đoán. Tôi đã hồi 
những người đi trước”, cô gật đầu, nhìn về phía Raphael, “dường 
như rất nhiều nhóm đã thất bại trong lần đầu áp dụng OKRs. Có lẽ 
chúng ta cần thêm một quý nữa để chỉnh sửa OKRs cho phù hợp.” 


Sheryl nói: “Chúng ta có thời gian cho việc đó không? Công ty thì 
bé xíu, làm sao có thể áp dụng mô hình của những công ty lớn 
được?” 


Hanna đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này: “Google đã sử dụng hệ 
thống OKRs khi họ chỉ mới thành lập được một năm và nó rất 
hiệu quả. Rất nhiều công ty nhỏ lớn mạnh nhờ OKRs. Và các bạn, 
dù không đạt được những chỉ tiêu OKBs, nhưng chúng ta nên biết 
ơn vì nó cho ta thấy những vấn đề cần phải tập trung giải quyết. 


Mọi người đều im lặng. Hanna nói tiếp: “Cho nên, chúng ta sẽ thay 
đổi vài thứ trong quý tới. Đầu tiên, sẽ chỉ có một OKRs cho tất cả. 
Chúng ta cần phải tập trung vào một thứ duy nhất, thứ sẽ quyết 
định sự thành bại của công ty.” 


Cô nhìn quanh phòng họp. Cả đội ngơ ngác, nhưng nụ cười của 
Raphael khuyến khích cô tiếp tục. 


“Thứ hai, chúng ta sẽ thiết lập OKRs riêng cho mỗi nhóm, sao cho 
chúng đều hướng đến mục tiêu chung của công ty. Thứ ba, chúng 
ta sẽ xác định mức độ tự tin với các Kết quả then chốt. Con số phù 
hợp sẽ là 5/10. Tất cả các mục tiêu đều được đặt ra nhằm mục 
đích khơi gợi sự nỗ lực. Quan trọng hơn cả, chúng ta sẽ họp bàn để 
kiểm tra tiến độ công việc mỗi tuần.” 


Cả nhóm vẫn. rất hoang mang. Chỉ có một số người, như Sheryl và 
Cameron, ngồi ngả người về phía trước là tổ ra hiểu cô đang nói gì. 


“Chúng ta sẽ có chương trình cụ thể cho các buổi họp hằng tuần. 
Mợi người cùng chia sẻ những thay đổi trong công việc ưu tiên và 
mức độ tự tin. Đây không phải là buổi báo cáo thành tích. Đây là 
cách chúng ta giúp nhau đạt được mục tiêu và đi đúng hướng.” 


Cô vẽ trên bảng một hình chữ nhật rồi chia ra làm bốn phần. 


“Từ bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng mô hình này. Việc cập nhật sẽ 
không tổn của các bạn quá 10 phút hằng tuân đâu. Lần đầu tiên 


đương nhiên sẽ lâu hơn một chút. Nhưng sau đó chỉ cần chỉnh sửa 
lại thôi. Đây, ở góc trên bên phải, sẽ là OKRs của chúng ta. Chúng 
ta cũng liệt kê mức độ tự tin vào việc có đạt được mục tiêu không. 
Tôi lấy ví dụ OKRs của quý trước.” 


Cô viết: 

Mục tiêu: Xác lập giá trị của một công ty cung cấp trà hảo hạng đối 
với các nhà cung ứng. 

Kết quả then chốt: Tỷ lệ tái đặt hàng 85x; 5/10 

Kết quả then chốt: Tỷ lệ tự đặt hàng qua trang web 20z 5/10 

Kết quả then chốt: Doanh thu quý đạt 250.000 đô-la 5/10 


Rồi cô nói tiếp: “Các bạn thấy tất cả mức độ tự tin đều là 5/10 
không? Đó là vì tôi muốn chúng phải thật sự khó, nhưng không 
bất khả thi. Nếu chúng ta đạt được hai trong số ba kết quả trên, tôi 
sẽ rất tự hào về mọi người. Mỗi tuần, mức độ tự tin sẽ được cập 
nhật. Raphael phụ trách kỹ thuật, Jack phụ trách Sản phẩm, bao 
gồm cả thiết kể, Frank phụ trách kinh doanh và Naoko lo mảng tài 
chính.” 


“Tôi muốn các bạn thoải mái hỏi tôi tại sao mức độ tự tin đối với 
mục tiêu lại tăng hay giảm. Đó sẽ là tư liệu cho các buổi thảo 
luận.” 

Jack đứng bên trái tấm bảng, lên tiếng giải thích cùng cô. 

“Ở góc trên bên trái, chúng ta sẽ liệt kê ba điều sẽ làm trong tuần 
này để đạt được Mục tiêu. Mọi người sẽ đánh dâu thứ tự ưu tiên, 
P1 là những việc phải làm, P2 là những việc nên làm. Chúng ta sẽ 
không liệt kê ra những việc không thuộc hai mục này và cũng 
không liệt kê quá bổn công việc. Vì vậy, chúng ta cần phải thật tập 
trung.” 

Rồi anh viết: 

P1: Chốt hợp đồng với Công ty Thực phẩm TLM. 

P1: Bảng mô tả kỹ thuật cho tính năng đặt hàng mới. 


P1: Phỏng vấn ba ứng viên triển vọng cho vị trí nhân viên kinh 
doanh. 


P2: Viết bản mô tả công việc cho vị trí nhân viên chăm sóc khách 


hàng. 


Anh nói tiếp: “Thỉnh thoảng, các bạn có thể thêm một mục vào P2 
nếu nghĩ cả nhóm cần biết nhiệm _vụ mình đang làm, nhưng 
không nên nói với mọi người tất cả những việc nhỏ nhặt. Chỉ 
những việc lớn thôi, những việc mà họ có thể giúp bạn hoặc cần 
phải biết. Chúng tôi biết các bạn đều làm việc rất vất vả, vì vậy 
chúng tôi muốn đảm bảo mọi việc sẽ được hoàn thành.” 


Rồi anh điền vào góc dưới bên trái. 


“Còn đây là chỗ bạn liệt kê những việc quan trọng nhất cần làm 
tiếp theo. Phần này chỉ nhằm đảm bảo sự đồng thuận, trong 
trường hợp. cần phải mua server hoặc chuẩn bị cho hoạt động tiếp 
thị sản phẩm. Hãy liệt kê những công việc quan trọng cần làm 
trong bốn tuần tới chẳng hạn.” 


Cuối cùng, Hanna chỉ vào góc dưới bên phải. “Đây sẽ là vị trí đặt 
các chỉ số sức khỏe của công ty chúng ta. Chúng ta sẽ phải làm 
việc cật lực để đưa công ty tiến lên phía trước, nên chúng tôi 
muốn đảm bảo sức khỏe của mọi người đều ổn, không ai phải làm 
việc quá sức hay căng thẳng. Các bạn nghĩ chỉ số sức khỏe thứ hai 
nên là gì?” 


Mọi người bàn tán xôn xao và đưa ra nhiều ý kiến, ví dụ như chất 
lượng mã code và mức độ hài lòng của khách hàng, nhưng thống 
nhất cuối cùng lại là sự hài lòng của các nhà cung ứng. Điều này sẽ 
giúp nhóm tập trung vào các khách hàng mới. 


“Chúng ta sẽ đánh dấu chúng bằng ba màu: đỏ, vàng và xanh lá 
cây. Tôi biết phương pháp này không chính xác cho lắm, nhưng 
chúng ta cần dựa vào cảm nhận để biết mình đang làm gì và điều 
chỉnh ra sao. Ví dụ, trong mục mức độ hài lòng của khách hàng, 
màu đồ xuất hiện khi chúng ta mất khách, màu vàng là khi chúng 
ta thấy mình sắp mất khách hàng.” 


Hanna dừng lại, trong lòng thấy có chút lo lắng. Cô không biết 
phần tiếp theo của cuộc trò chuyện sẽ đi tới đâu. “Vậy hôm nay 
chúng ta nên để màu gì cho mục này?”, Hanna hỏi. 


“Màu vàng”, Cameron nói. Jack và Hanna cùng quay sang nhìn 
anh chàng kỹ sư dễ gần. “Ừ thì, lúc các bạn ra ngoài bán hàng, tôi 
đã trả lời điện thoại. Vì Sheryl không thích trả lời, còn Erik lúc nào 
cũng đeo tai nghe. Các nhà cung ứng ấy đã hỏi tôi rất nhiều thứ về 
hoạt động của trang web và tôi không nghĩ là họ thực sự thích 


ZÐ 


nƠ. 


Jack nhăn mặt buồn bã. Lễ ra anh nên quan tâm hơn đến người 
dùng. “Tôi biết. Chúng ta sẽ chỉnh sửa trang web trong quý này.” 


“Sức khỏe của cả đội thì để màu đồ nhé?”, Jack ướm hỏi. “Vì những 
thay đối vừa rối sao?” 


“Màu vàng thôi”, Sheryl chỉnh lại. “Erik không quan trọng như 
anh ta nghĩ đâu. Chúng ta sẽ xem anh chàng mới làm việc thế 
nào.” Và khi cô mỉm cười, cả đội nhận ra Sheryl đang nói đùa, ai 
cũng bật cười theo. 


Cuối cùng, Hanna cũng cảm thấy nhẹ lòng. Nếu có thể nói đùa, 
tức là mọi người đang ủng hộ cô. 


“Được rồi, chúng ta cùng xác định OKRs cho quý này nhé các bạn!” 


Cameron trông có vẻ bực bội: “Cô không giao OKRs sẵn cho chúng 
tôi như quý trước nữa à?” 


“Không”, Hanna đáp. “Để tôi hồi anh một câu hơi ngớ ngẩn xíu 
nhé. Chúng ta có nên thay cái bàn này không?” 


“Đương nhiên là không rồi”, Cameron nói. 


“Tại sao?”, Hanna hổi. “Nó đã bị lung lay rồi và nếu thuê thêm hai 
nhân viên kinh doanh nữa, chúng ta không đủ chỗ ngồi cho tất 
cả.” 

“Chúng ta không thể bỏ nó được! Tôi nhớ lúc mới chuyển qua văn 
phòng này, tôi và Jack phải mất ba tiếng để đọc hiểu hướng dẫn 
lắp ráp đấy!” 


“Chính thế. Chúng ta luôn trân trọng những gì mình thực hiện 
cùng nhau. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau, như một đội, xác định 
Mục tiêu và chọn lựa Kết quả then chốt. Sau đó, tất cả mọi người 
sẽ cùng thực hiện luôn. Đây là công ty của chúng ta. Tất cả sẽ 
thành công hay thất bại như một thể thống nhất.” 


Cả đội cùng trao đổi và xác định OKRs mới cũng như những công 
việc ưu tiên. 


Đây là công ty của chúng ta. Tất cả sẽ thành công hay thất bại như 
một thê thông nhất. 


Hanna, thứ Sáu, một tháng sau 


: Zản demo đây!”, Raphae] reo lên. Các nhân viện kỹ thuật 
đứng dậy và bắt đầu kết nỗi máy tính với màn hình lớn, rồi kéo 
ghề ngồi xung quanh. 


“Tôi cần tất cả mọi người!”, anh kêu gọi. “Đội kinh doanh đâu rồi!”, 
Raphael vẫn chưa nhớ hết tên của tất cả mọi người. Rồi anh lại gọi: 
“Hamna, tha cho mấy cái bảng tính đi và tới tham gia cùng mọi 
người nào! Tôi có bia đây rồi!” 


Hanna quên bằng ngày chạy bản demo. Raphael từng nói anh sẽ 
tập trung tất cả mọi người vào khoảng 4 giờ chiều. Anh có kế 
hoạch chạy thử bản demo mà nhóm kỹ sư đã hoàn thành trong 
tuần. Hanna vươn vai, thở dài vì không thể tiếp tục công việc và 
bước tới tham gia cùng cả nhóm. Một ngày thứ Sáu bình thường 
sẽ như thế này: những nhà sáng lập ở lại làm việc đến tối muộn, 
còn nhân viên thì ra về với vẻ ái ngại. Mỗi tuần kết thúc bằng 
những tiếng than thở, không phải tiếng nói cười phấn khích. Liệu 
hôm nay có gì khác không? 


Các kỹ sư chia sẻ phần code họ đã viết, một phần của bản demo về 
giao diện hỗ trợ cho các nhà cung ứng mới. Ngay cả Sheryl, vốn ít 
nói, cũng chia sẻ về cơ sở dữ liệu được chỉnh sửa để cho phép API 
dành cho nhà cung ứng hoạt động trên hệ thống tái đặt hàng. 
Hanna thở phào. Cuối cùng, công việc đã thực sự hướng tới Mục 
tiêu rồi! 


Đến khi Hanna nghĩ cuộc họp sắp kết thúc thì Jack lại có thông tin 
mới. Anh ra hiệu cho Anya kết nối máy tính với màn hình lớn rồi 
nói: “Chúng tôi muốn chia sẻ một số phương hướng mới cho trang 
thông tin của các nhà cung ứng.” 


Hanna rất hào hứng chờ xem trang web mẫu. Lại thêm một bước 
tiền nữa hướng tới Mục tiêu. Thể mà có lúc cô đã tự hỏi, chẳng 
biết Jack và Anya đang làm gì cả ngày. Nhìn bản thiết kể với rất 


nhiều bước đã hoàn thành khiến cô nhận ra, công việc này cũng 
phức tạp không kém. Cô thầy vui hơn khi nghĩ về cả hai đội. Vì đôi 
khi cô thực sự hiểu hết công việc của họ. 


Sau khi thảo luận xong về những bản thiết kế mới, Hanna đứng 
lên trước cả nhóm: 


“Tuyệt vời quá mọi người ơi! Nhưng tôi biết chúng ta còn có nhiều 
điều để chia sẻ hơn nữa đầy. Frank, tình hình kinh doanh thể nào 
nhỉ? 


“À, tôi đã ký được hợp đồng với một công ty nhỏ tên là Tasteco.” 


Hanna cười phá lên: “Trời đất! Tôi đã thuyết phục họ từ lâu rồi mà 
không được đó! Vậy là chúng ta đã bắt đầu xây dựng được thị 
trường ở vùng Trung Tây rồi! Chúc mừng anh!” 


Jack đột nhiên ngắt ngang: “Hanna này, công việc của cô thế nào 
rồi?” 


Hanna lắc đầu. Chỉ Jack mới có thể hồi thăm cô về điều này. 


“Tôi đã tìm được một nhân viên bán thời gian phụ trách dịch vụ 
khách hàng. Tên cô ấy là Carol Lundgren, cô ấy từng xây dựng đội 
ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng ‹ cho E-Pen đấy. Bé nhà Carol 
vẫn còn nhỏ, nên cô ấy muốn làm việc linh hoạt. Tôi nghĩ chúng 
ta rất phù hợp!”. Cả nhóm đồng loạt vỗ tay. 


Đội ngũ TeaBee cứ thế, cùng nhau uống bia và rôm rả chia sẻ về 
những thành quả trong tuần vừa qua. Hanna thấy vô cùng sung 
sướng trước những tiến bộ đáng kinh ngạc của mọi người. Và 
quan trọng hơn cả, không khí căn phòng đã hoàn toàn đổi khác. 
Điều này thật khó tin vì chỉ một tháng trước đây, ai cũng cảm thấy 
buồn bã và bất lực. 


Jack bước đến và ngồi xuống bên cạnh Hanna, đổ gần để họ có thể 
nói chuyện mà không bị ai nghe thầy. 


“Tôi đã chấm dứt hợp đồng sớm với Anya. Hôm nay là ngày làm 
việc cuồi cùng của cô ãy.” 

“Anh nói gì? Mấy trang web mẫu nhìn rất tuyệt mài!” 

“Đúng, nhưng tự tôi có thể chỉnh sửa chúng khi cần. Công việc 


của cô ấy không còn là P1 (ưu tiên phải làm) nữa và cũng không 
đóng góp gì cho OKRs nữa.” 


Hanna nhìn thấy vài lá trà trôi dưới đáy ly, trong lòng cô cuộn lên 
một cảm giác bất an. 


“Thôi nào! Đừng lo lắng! Thiết kế là công việc sáng giá nhất Thung 
lũng này đầy! Cô ây tìm được chỗ khác rồi. Nếu chúng ta không 
giữ vững công ty này, không chỉ có mình cô ấy cần tìm việc đâu.” 


Hanna khẽ mỉm cười: “Anh hiểu ý tôi rồi đấy.” 


Cả đội đã đưa ngày thứ Sáu vào nhịp độ hằng tuần. Vào thứ Hai, 
họ sẽ cùng nhau lên kế hoạch và cam kết thực hiện. Họ cũng có 
những cuộc tranh cãi mà mọi công ty non trẻ đều có. Và rồi vào 
mỗi thứ Sáu, tất cả lại cùng nhau liên hoan, ăn mừng những gì đã 
đạt được. Có lúc, họ cảm thấy như mình chẳng bao giờ có thể với 
tới OKRs, “ngày thứ Sáu chiến thắng” (cách mọợi người vẫn gọi) sẽ 
là một động lực phi thường, đem đến niềm hy vọng giúp cả nhóm 
bước tiếp. Tất cả đều mong muốn đạt được thành tích nào đó để 
chia sẻ vì thế họ đều làm việc vô cùng chăm chỉ trong suốt cả 
tuần. Cả đội cảm thấy như họ đang nắm trong tay một phép màu. 


Hạnh phúc liệu có bền lâu? 


> au một quý, cả đội đã có buổi đánh giá tiến độ rất khác. Họ 
đạt được tât cả Kết quả then chốt. Ai cũng võ cùng hân hoan vả 
hào hứng chuyện trò. 


Nhưng Raphael lại dội một gáo nước lạnh: “Này cả nhà, tôi thấy 
thể này không ổn. Chúng ta có đang ù lì quá không?” 


“Ù lì là sao?”, Jack hồi. 


“Anh biết đấy, chúng ta cảm thấy tự hào vì những mục tiêu biết 
chắc sẽ làm được thay vì những mục tiêu nhiều thách thức hơn.” 


Cả phòng chìm vào im lặng. Hanna khẽ nghiến răng. Cô âm thầm 
nghi cách phá vỡ bầu không khí “mất hứng” này. 


Jack bỗng lên tiếng: “Được rồi, vậy lần tới chỉ cần đặt ra những 
mục tiêu khó hơn là được. Chúng ta sẽ lại ăn mừng vào những 
ngày thứ Sáu. Chấp hết!”. Lời lẽ “đao to búa lớn” của Jack khiến 
mọi người bật cười. Cả đội ngồi xuống bàn bạc, cùng nhau đặt ra 
những mục tiêu khó chưa từng có. 


Hanna, sáu tháng sau 


li VỆ quý tiếp theo, mọi người họp lại để đánh giá những 
mục tiêu vừa qua. Như Hanna dự đoán, bàn họp không còn đủ 
chỗ cho tất cả mọi người. Carol ngồi bên nhóm dịch vụ khách 
hàng trên những ghế dựa vào tường, phía sau nhóm kinh doanh. 
Mindy, thành viên mới của nhóm dịch vụ khách hàng, chẳng ngại 
ngần ngồi tán tỉnh Frank. Dù họ chỉ đạt được hai Kết quả then 
chốt, nhưng Hanna không quá lo lắng. Hai Kết quả còn lại quá 
khó, nên nếu đạt được, Hanna mới thực sự thấy băn khoăn. 


Jack gần như nhún nhảy khi hướng dẫn cả đội thiết lập những 
mục tiêu cho quý tới. Từ giờ, tất cả các nhà cung ứng đều có thể tự 
đặt hàng trên trang web, việc này giúp TeaBee trở thành doanh 
nghiệp mới dẫn đầu thị trường. 


Trong khi đó, Raphael đã bay sang Argentina để liên hệ với những 
người trồng trà. Giờ họ đã hợp tác được với nhà sản xuất trà Yerba 
Mate để cung cấp trà thảo mộc cho các nhà cung ứng. Sarah, 
trưởng nhóm marketing, đã có sẵn một kế hoạch để tạo nên cơn 
sốt cho trà Yerba Mate. 


Tuy nhiên không phải chuyện nào cũng đáng ăn mừng. Như 
Sheryl, vì cảm thấy chán nản nên sau khi giải quyết xong những 
vấn đề khó nhằn, cô quyết định nghỉ việc. Sheryl rời đi, giữa 
những lời nhắc nhở không mệt mỗi của Raphael về Mục tiêu của 
công ty và cả những buổi liên hoan ăn mừng thành quả vào mỗi 
thứ Sáu, còn đội kỹ thuật ở lại vẫn không ngừng nỗ lực và phát 
triển. TeaBee trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc và là chỗ dựa 
đáng tin cậy cho những người trồng trà trên thế giới. 


Hanna, một năm sau 


§_ ^^ anna ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào e-mail. Xong xuôi 
rồi. Họ đã được cấp thếm vốn! Công ty cũng được hơn một tuổi. Cô 
nhìn quanh để tìm các cộng sự. Jack và Raphael ngồi trước máy 
tính, Raphael đang chỉ trỏ gì đó trên màn hình. “Đừng có làm dơ 
màn hình của tôi!”, Jack la to rồi cả hai cùng cười phá lên. 


Hanna thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đã dễ dàng hơn nhiều. Mỗi 
tuần, họ cùng nhau chia sẻ những mục tiêu. Mỗi tuần, họ hỗ trợ 
và thúc đẩy nhau hoàn thành công việc. Mỗi tuần, những con số 
cứ thế tăng lên. Hanna nhìn hai cộng sự vui vẻ trao đổi về giao 
diện mới. Mọi thứ thật suôn sẻ. Ngay cả những bất đồng ý kiến 
cũng dễ giải quyết hơn trước rất nhiều. 


Hamna tựa lưng vào ghế, tay ôm tách trà Long Tỉnh thơm lừng. Có 
lẽ cô nên để dành tin tốt này cho ngày mai. Ngày mai là thứ Sáu, là 
ngày ăn mừng “chiến thắng”. Sẽ có nhiều điều để nói lắm đây. 

Một mục tiêu hiệu quả phải đủ ngắn gọn để mọi người có thể chi nhớ. 
Những mục tiêu tuyệt vời sẽ truyền cằm hứng nhưng cũng mang tính 
định hướng. Kết quả then chốt là những thử thách khó, nhưng không 
phải bất khả thì, tại đó bạn thấy mình có nguy cơ thất bại 50%. 


KHUNG CÔNG VIỆC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC SỰ TẬP TRUNG TUYỆT ĐỐI. 


Vì sao chúng ta thường không 
đạt được mục tiêu? 


A, cũng có mục tiêu Tung Có thể là một chuyến du lịch tới 
Thái Lan hay kể hoạch học thêm một nghiệp vụ nào đó. Thể 
nhưng, năm tháng trôi qua, nó vẫn mãi chỉ là mục tiêu chưa 
thành hiện thực. 


Nếu là CEO hay quản lý công ty, bạn sẽ có những mục tiêu cho tổ 
chức. Bạn muốn chuyển hướng sang thị trường mới, định hình 
thay đổi, hay bồi đắp năng lực cho những khía cạnh mà công ty 
bạn còn yếu kém như thiết kế hay dịch vụ khách hàng v.v.. Thế 
nhưng kể cả trong những công ty thành công nhất, vẫn có những 
việc lý ra phải thực hiện nhưng lại không bao giờ được hoàn 
thành. 


Vì sao vậy? Nếu quan trọng đến thế, tại sao chúng không được 
hoàn thành? Tôi tin rắng, tất cả đều xuất phát từ năm lý do sau 
đây. 


Thứ nhất: Chúng ta không sắp xếp thứ tự ưu tiên cho mục tiêu 


Có một câu nói như thế này: “Nếu cái gì cũng quan trọng thì thật 
ra chẳng cái nào quan trọng cả”. Chúng ta thường cảm thấy mục 
tiêu nào cũng quan trọng. Thế nhưng, thay vì lựa chọn, tôi đề 
nghị bạn sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng. Một khi xác định 
thứ tự ưu tiên, bạn cứ tuần tự làm từng việc thì khả năng thành 
công sẽ cao hơn nhiều. 


Đối với một công ty cũng như vậy. Với số lượng lớn nhân sự, bạn 
nghĩ mọi người sẽ đạt được rất nhiều mục tiêu, nhưng thực tế 
không phải vậy. Một công ty phải tự vận hành mọi việc. Mỗi ngày, 
mọi người đều phải làm rất nhiều việc để duy trì hoạt động ổn 
định của công ty: nhập thông tin đơn hàng, chăm sóc khách hàng, 
kiểm tra phần cứng v.v.. Nếu bạn cứ ra rả về cả tá mục tiêu phải 


thực hiện thì sẽ chẳng có việc nào xong cả. 


Bạn hoàn toàn có thể hướng sự tập trung của mọợi người vào 
những mục tiêu lớn, thay vì những công việc vụn vặt thường 
ngày bằng cách xác định duy nhất một bộ Mục tiêu và Kết quả 
Then chốt. 


Thứ hai: Chúng ta chưa truyền đạt mục tiêu một cách trọn vẹn 
và ấn tượng 


“Khi bạn bắt đầu thấy mệt mỗi với việc cứ phải nhắc đi nhắc lại, 
lúc đó mọi người mới bắt đầu lắng nghe.” 


Jef Weiner, CEO của LinkedIn. 


Một khi đã chọn mục tiêu mà cả đội cần tập trung thực hiện, bạn 
cần phải nhắc đi nhắc lại để khích lệ tinh thần của mọi người mỗi 
ngày. Đừng chỉ đơn thuần nói về nó, bạn nên đan xen lời nhắc nhở 
ấy vào mọi khía cạnh trong công việc. Những bước tiến gần hơn 
đến mục tiêu cần phải được ghi nhận trong các cuộc họp và e-mail 
tổng kết hằng tuần. Các dự án cần phải được đánh giá xem có 
đang hướng đến mục tiêu không. Đặt ra mục tiêu để rồi lãng quên 
nó là cách dễ nhất để đi đến thất bại. 


Bằng cách liên tục nhắc đến mục tiêu trong các buổi họp đầu 
tuần, trong e-mail cập nhật tiến độ hằng tuần, những buổi liên 
hoan, chúng ta có thể đảm bảo mục tiêu luôn in sâu trong tâm trí 
của mọi người và mọi hoạt động của công ty. 


Thứ ba: Chúng ta không có kế hoạch cụ thể để hoàn thành công 
việc 


Một khi đã xác định mục tiêu duy nhất, chúng ta thường nghĩ chỉ 
cần có quyết tâm là đủ! Cứ bắt tay vào làm là được, đúng không? 
Sai hoàn toàn các bạn ạ. 


Khi ai đó muốn giảm cân, chế độ ăn kiêng sẽ giúp họ nhiều hơn là 
quyết tâm. Khi ai đó muốn khỏe mạnh hơn, một huấn luyện viên 
thể lực cũng tốt hơn là quyết tâm. Bởi quyết tâm là một nguồn lực 
có hạn. Điều này đã được trình bày trong một nghiên cứu rất nổi 
tiếng của Roy Baumeister vào năm 1996. Theo đó, những đối 
tượng không được ăn củ cải có thể dành gấp đôi lượng thời gian để 
cố giải những bài toán khó, so với những đối tượng không được ăn 
bánh quy sô-cô-la nóng giòn vừa mới ra lò. (Thế tôi mới biết rằng, 
mọi người không cần quá cố gắng để nhịn ăn củ cải.) Sau một 
ngày làm việc không ngừng nghỉ, tiếp nhận và trả lời hàng trăm e- 


mail, thật khó để mọi người không bị sao lãng bởi những thứ dễ 
chịu hơn, ví dụ như một miếng bánh ga-tô ngon lành. 


Bạn cần phải có một quy trình xác định rõ công việc cần làm và 
giữ cho bản thân không chệch hướng, kể cả khi mệt mồi. Quy 
trình sẽ nhắc nhở bạn những điều cần thực hiện trong những lúc 
muốn buông xuôi. Về cơ bản, hệ thống OKRs chỉ giúp bạn thiết lập 
những mục tiêu dài hạn nhằm nâng cao năng lực của công ty mà 
thôi. Nhưng những khía cạnh xung quanh - như cam kết, ăn 
mừng, kiếm tra - mới giúp bạn đảm bảo quy trình hướng đến mục 
tiêu, ngay cả khi bị sao lãng. 


Thứ tư: Chúng ta không dành thời gian cho những việc quan 
trọng 


“Những việc quan trọng ít khi là việc khẩn cấp, còn việc khẩn cấp lại 
ít khi là việc quan trọng.” 


Dwight Eisenhower 


Ma trận Eisenhower là một công cụ quản lý phổ biến. Hầu hết mọi 
người đều phí phạm thời gian cho những việc không quan trọng 
và cũng chẳng hề khẩn cấp. Có bao nhiêu người thực sự xem xét 
những việc cần phải làm một cách nghiêm túc và lên lịch trình 
cho chúng? Người ta thường cố gắng hoàn thành những việc khẩn 
cấp trước, bất kể chúng có quan trọng hay không vì ai cũng cảm 
nhận rõ áp lực thời gian. Những công việc quan trọng sẽ mãi nằm 
ở thì tương lai, trừ khi chúng ta tạo ra áp lực thời gian cho chúng. 
Nếu không, chẳng có gì được hoàn thành. Hãy xác định thời gian 
để thực hiện những việc quan trọng. 


Không có công cụ nào thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ hơn hạn chót. 
Bằng cam kết hướng đến mục tiêu trong mỗi buổi họp đầu tuần, 
chắc chắn bạn sẽ luôn theo sát quy trình công việc. 


Thứ năm: Chúng ta bỏ cuộc thay vì kiên trì 


“Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau; nhưng các gia đình bất 
hạnh sẽ bất hạnh theo những cách khác nhau.” 


Leo Tolstoy 


Khi làm việc với khách hàng để triển khai hệ thống OKRs, tôi vẫn 
thường đưa ra cảnh báo: quý vị sẽ không thành công ngay từ đầu. 
Tất cả đều thất bại, nhưng họ thất bại theo những cách rất khác 
nhau. 


Có công ty thấy nhân viên rất ù lì nhưng họ vẫn đạt được tất cả 
Kết quả then chốt ngay từ lần đầu chẳng qua vì chúng quá dễ. Đây 
là kiểu công ty sợ thất bại và không hề biết mục tiêu dài hạn 
nhằm nâng cao năng lực. Trong lần tiếp theo, họ cần phải đưa ra 
những mục tiêu khó hơn để thúc đẩy bản thân. 


Có công ty thì ngược lại, không ai đạt được Kết quả then chốt vì họ 
đặt ra mục tiêu quá khó so với khả năng. Đây là kiểu công ty “ảo 
tưởng sức mạnh”. Họ cần biết năng lực thật sự của mình đến đâu. 


Tuy nhiên, nguyên nhân thất bại phổ biến nhất là do không có sự 
giám sát thường xuyên. Tôi thấy rất nhiều công ty thiết lập Mục 
tiêu và Kết quả then chốt, song lại bỗ quên chúng suốt cả quý. Cho 
đến tuần cuối cùng của quý, dường như họ mới hốt hoảng nhận ra 
chẳng có chút tiến triển nào. 


Tuy nhiên, những công ty thành công luôn có chung một điểm: 
họ đều thử lại lần nữa. Hy vọng duy nhất cho sự thành công chính 
là lòng kiên trì. Điều đó không đồng nghĩa với việc mù quáng lặp 
đi lặp lại sai lầm bởi như thế chẳng khác nào mất trí. Thay vào đó, 
bạn sẽ theo đối sát sao xem cái gì hiệu quả, cái gì không, từ đó 
tăng cường những việc hiệu quả, giảm những việc vô ích. Cốt lõi 
của thành công chính là sự học hỏi. 


Con đường dẫn tới thành công 


Thật ra không có gì phức tạp cả. Chỉ là khó. Rất khó là đằng khác. 
Bạn cần phải lựa chọn mục tiêu quan trọng nhất, không nên tham 
lam, phi thực tế và cũng không nên cố gắng hoàn thành hết tất cả 
cùng lúc. Bạn cần suy tính rõ ràng và liên tục truyền tải thông 
điệp cho đến khi mọi người có chung nhận thức. Chúng ta cần 
dành thời gian hoàn thành mục tiêu, thay vì ngồi đó chờ đợi một 
ngày mai không bao giờ đến. Bạn cần có một kế hoạch giúp mình 
tiến bước, kể cả khi mỗi mệt hay nản lòng. Và bạn phải sẵn sàng 
đón nhận thất bại, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm lại từ đầu. 


Chúng ta bắt đầu hành trình đi đến ước mơ bằng những mong 
muốn, nhưng chúng ta có đến được đó hay không là nhờ vào sự 
tập trung, kể hoạch và học hỏi. 


Trước khi thiết lập OKRs, hãy xem lại sứ mệnh 


Hầu hết các công ty khởi nghiệp đều khăng khăng cho rằng họ 
không cần một sứ mệnh. Đây chỉ là điều hay được tuyên truyền 
trong các công ty lớn và không phải điều mà những công ty theo 
hướng tinh gọn cần quan tâm. Nhưng đây là một quan niệm hết 


sức sai lầm. Hầu hết các công ty khởi nghiệp đều bắt đầu với một 
sứ mệnh, cho dù nó có được trình bày rõ ràng hay không. 


Nếu bạn nghĩ đơn thuần rằng thành lập một công ty chỉ để kiếm 
tiền, bạn đã nhầm. Theo nghiên cứu gần đây của Công ty luật 
Allmand, 90; các doanh nghiệp. khởi nghiệp gặp thất bại. Nếu đây 
là kết quả bạn muốn, tốt hơn hết bạn nên an phận trong một công 
ty tư vấn ở Phố Wall. Nhưng nếu muốn thay đổi thế giới - một 
mục tiêu thoạt nghe rất nực cười - thì bạn chẳng còn cách nào 
khác là mở một công ty để làm điều đó. Hay nói cách khác, bạn 
cho rằng thế giới cần thay đổi. Và như thế, bạn đã đặt ra một sứ 
mệnh. 


Người sáng lập có thể bắt đầu bằng một ý tưởng như: “Học sinh 
lựa chọn được giáo viên giỏi bằng cách nào?”, hay “Tôi ước mình 
biết cách dễ hơn để chia sẻ video của bản thân với gia đình ở Phần 
Lan?” hoặc “Tôi ước có thể thưởng thức một ly trà ngon trong 
quán cà phê ưa thích”. Sau khi tìm tòi một chút, bạn nhận ra có 
một thị trường cũng đang cần giải pháp cho vấn để tương tự. Cuối 
cùng, tất cả sẽ dẫn đến một sứ mệnh: “Chọn người dạy cho bạn 
biết điều bạn cần”, hay “Kết nối với gia đình ở xa một cách dễ dàng 
nhờ chia sẻ dữ liệu” hoặc “Đem trà ngon đến cho người yêu trà”. 
Không nhất thiết phải là những điều thật phức tạp và dài dòng, có 
thể chỉ là những điều giản đơn, dễ nhớ, đóng vai trò như kim chỉ 
nam khi bạn cần đưa ra quyết định. 


Một sứ mệnh hiệu quả phải đủ ngắn gọn để mọi người có thể ghi 
nhớ. Những sứ mệnh tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng nhưng cũng 
mang tính định hướng. Sứ mệnh của Google ấn tượng đến mức 
ngay cả những người không thuộc công ty cũng biết đến: “Sắp xếp 
nguồn thông tin trên thế giới và giúp chúng trở nên hữu dụng, dễ 
tiếp cận”. 


Sứ mệnh của Amazon: “Trở thành công ty quan tâm đến khách 
hàng nhất thế giới, nơi mọi người có thể tìm kiếm và khám phá 
bất cứ thứ gì họ muốn mua qua mạng đồng thời nỗ lực mang lại 
cho khách hàng mức giá thấp nhất có thể”. Như vậy, dù bạn có 
quên đi những phần còn lại thì cụm từ “quan tâm đến khách hàng 
nhất thế giới” vẫn khiến bạn nhớ mãi. 


Sứ mệnh của Zynga đơn giản hơn: “Kết nối thế giới thông qua 
những trò chơi”. Nếu uống cà phê ở chuỗi cửa hàng của Philz, bạn 
có thể hỏi bất kỳ nhân viên nào về sứ mệnh của công ty và sẽ 
nhận được câu trả lời như sau: “Giúp mọi người có một ngày tốt 
đẹp hơn”. 


Sứ mệnh phải ngắn gọn và dễ nhớ. Khi đã đặt ra câu hỏi cho công 
việc hăng ngày, sứ mệnh sẽ là điều đầu tiên trong tâm trí giúp bạn 
tìm thầy câu trả lời. 


Để đặt ra sứ mệnh, hãy bắt đầu với công thức thế này: 


Chúng tôi [giảm tải những khó khăn/cải thiện cuộc sống] cho [thi 
trường tiêm năng] bằng cách [những giải pháp giá trị được để 
xuất]. 


Rồi sau đó chỉnh sửa và tỉnh giản. Như các bạn thấy trong một số 
sứ mệnh ngắn gọn bên trên, chỉ giải pháp thôi là đủ. 


Tôi biết, trong quá trình vận hành công ty, các bạn có thể muốn 
thay đổi thị trường hay mô hình kinh doanh, nhưng hãy cố gắng 
giữ nguyên sứ mệnh trong ít nhất năm năm. Sứ mệnh và Mục tiêu 
trong mô hình OKRs có một số điểm chung: đầy khát vọng và dễ 
nhớ. Điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian. Mục tiêu sẽ theo 
bạn trong một quý hoặc một năm. Sứ mệnh thì lâu dài hơn. 


Sứ mệnh giúp bạn không đi chệch hướng. Hệ thống OKRs cung 
cấp những cột mốc và sự tập trung. Hệ thống OKRs không có sứ 
mệnh chẳng khác nào có xăng mà không có xe. Tất cả sẽ trở nên 
rối rắm, mù mờ và tiểm ẩn nguy cơ SỤụp đổ. Khi đã có một sứ 
mệnh, việc chọn lựa các Mục tiêu cho mỗi quý sẽ dễ dàng hơn. Bạn 
không còn phải lựa chọn giữa vô số tình huống khả dĩ. Bạn phải 
liên tục trao đổi về điều sẽ đưa sứ mệnh tiến về phía trước. Sẽ có 
tranh cãi về hậu quả của những quyết định, nhưng khi mọi thứ ổn 
định, bạn có thể chọn ra điều duy nhất quan trọng cần phải làm, 
bởi bạn biết mình đang đi đâu. 


Những yếu tố cơ bản của OKRS 


Phương pháp OKRs nhằm thiết lập mục tiêu đã được các công ty 
như Google, Zynga, General Assembly cùng nhiều tổ chức khác áp 
dụng và nó đang lan truyền mạnh mẽ ở những công ty thành 
công tại Thung lũng Silicon. Những công ty áp dụng phương pháp 
này mọc lên như nấm sau mưa. 


OKRs là viết tắt của Objectives (Mục tiêu) và Key Results (Kết quả 
Then chốt). Mô hình OKRs hiện nay ít nhiều đã được chuẩn hóa. 
Mục tiêu là tiêu chí định tính và Kết quả then chốt (thường đề ra 
ba kết quả) là tiêu chí định lượng. Chúng được dùng để hướng sự 
tập trung của nhóm hay cá nhân vào một mục tiêu quan trọng 
duy nhất. Mục tiêu được thiết lập trong một khoảng thời gian, 
thường là một quý. Kết quả then chốt sẽ cho bạn biết mình đã đạt 


được Mục tiêu khi tới hạn hay chưa. 
Mục tiêu nên là một câu ngắn gọn đáp ứng những yêu cầu sau: 
- Định tính và truyền cảm hứng 


Mục tiêu được thiết kế để khiến mọi người hào hứng ra khỏi nhà 
mỗi sáng. Trong khi các CEO hay chủ tịch vô cùng phấn khích với 
tỷ lệ khách hàng tiểm năng chuyển đổi thành khách hàng thực tế 
đã tăng lên 3% thì đối với những nhân viên bình thường, chỉ cần 
hiểu được ý nghĩa của sứ mệnh hay thấy được một sự tiến bộ nhỏ 
đã là tốt rồi. Hãy sử dụng những từ ngữ quen thuộc với nhóm. 
Nếu họ muốn dùng những từ ngữ “trẻ trung” vui vẻ, đừng ngần 
ngại. 


- Ràng buộc về thời gian 


Bạn cần có một mục tiêu trong tương lai gần, ví dụ, mục tiêu cần 
được hoàn thành trong một tháng hoặc một quý. Nếu phải mất cả 
năm để thực hiện, thì đó không còn là Mục tiêu nữa mà đã trở 
thành một chiến lược hay thậm chí là một sứ mệnh. 


- Các đội có thể độc lập thực hiện 

Vấn đề này hiểm khi xuất hiện tại các công ty khởi nghiệp, nhưng 
ở các công ty lớn thì ngược lại do các phòng ban có mối liên hệ 
chặt chẽ với nhau. Mục tiêu của bạn phải thật sự là của bạn và 
đừng viện cớ: “Mục tiêu của chúng tôi không thành vì không được 
đội marketing hồ trợ”. 

Mục tiêu cũng giống như sứ mệnh, chỉ tồn tại trong khoảng thời 
gian ngắn. Một Mục tiêu hiệu quả sẽ truyền cảm hứng cho cả đội, 
được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định và có thể 
được những người thiết lập độc lập hoàn tất. 

Sau đây là một số Mục tiêu hiệu quả: 


- Chiếm lĩnh thị trường bán lẻ trực tiếp sản phẩm cà phê cho 
doanh nghiệp ở khu vực South Bay. 


- Ra mắt một MVP (sản phẩm khả dụng tối thiểu) tuyệt vời. 
- Thay đổi thói quen sử dụng phiếu mua hàng ở Palo Alto. 
- Chốt khách hàng mục tiêu và chinh phục họ trong quý tới. 


Còn dưới đây là những Mục tiêu không đúng: 


- Doanh thu tăng lên 30%. 
- Tăng gấp đôi lượng khách hàng. 
- Gọi thêm 5 triệu đô-la tiền vốn. 


Tại sao chúng lại là những mục tiêu không đúng? Vì trên thực tế, 
chúng chỉ là những Kết quả then chốt mà thôi. 


Kết quả then chốt 


Kết quả then chốt sẽ định lượng tất cả những ngôn từ đầy cảm 
hứng phía trên. Bạn xác định Kết quả then chốt chỉ với một câu 
hồi đơn giản: “Làm sao chúng ta biết mình đã đạt được Mục tiêu?” 
Chúng giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của những từ “tuyệt vời”, “chiếm 
lĩnh” hay “chỉnh phục”. Thông thường bạn sẽ có ba Kết quả then 
chốt. Chúng cần dựa trên những giá trị đo lường được, bao gồm: 


- Sự tăng trưởng 

- Sự gắn bó của khách hàng 
- Doanh thu 

- Hiệu suất 

- Chất lượng 


Điều khiến mọi người bối rối là đo lường chất lượng. Nó có vẻ 
không phải công việc dễ dàng. Nhưng với những công cụ như 
NPS1, việc đó hoàn toàn khả thi. 


1 NPS hay Net Promoter Scorẻ, chỉ số đo lường sự hài lòng và mức độ 
khách hàng sẵn sàng tiếp tục sử dụng sẵn phẩm, dịch vụ và giới thiệu 
cho người thân, bạn bè, đông nghiệp. Bạn có thể tìm hiểu thông tin 
chỉ tiết hơn về NPS trong bài “The Oniy Nưmnber You Need to Grow” 
(Con số duy nhất bạn cần đểtăng trưởng), thuộc bộ Harvard Business 
Review, xuất bẳn tháng 12 năm 2003. (TG) 


Nếu khôn ngoan khi lựa chọn Kết quả then chốt, bạn có thể cân 
bằng những nguồn lực như sự tăng trưởng và hiệu suất/doanh 
thu và chất lượng, bằng cách đảm bảo mỗi nguồn lực đều có lực 
lượng đại diện. 


Mục tiêu “Ra mắt một MVP tuyệt vời” có thể bao gồm những Kết 
quả then chốt sau đây: 


- 40% người dùng quay trở lại hai lần trổ lên trong một tuần. 
- Chỉ số NPS là 8. 

- Tỷ lệ chuyển đổi là 15%. 

Bạn đã thấy chúng khó đến mức nào chưa? 

Kết quả Then chốt phải khó, nhưng không bất khả thi 


OKRs luôn xác lập những mục tiêu dài hạn. Có một cách áp dụng 
tuyệt vời là đặt mức độ tự tin 5/10 cho mỗi bộ OKRs. 


Mức độ tự tin 5/10 có nghĩa: khả năng đạt được mục tiêu là 
50/50. Khi mức độ tự tin là 1/10 có nghĩa “không bao giờ làm 
được đâu”. Còn khi mức độ tự tin là 10/10 có nghĩa “chúng ta chắc 
chắn sẽ đạt được!”. Nhưng điều đó lại cho thầy, bạn đang đặt ra 
những mục tiêu quá dễ dàng, dẫn đến tình trạng ù lì, thụ động. 
Trong những công ty có văn hóa thưởng phạt, các nhân viên sẽ 
nhanh chóng kết luận rằng họ không nên thử nghiệm bất cứ điều 
gì mới mẻ. Nếu muốn đạt được những thành tựu lớn lao, bạn phải 
học cách tiến xa hơn bất kỳ ai, một cách an toàn. 


Khi xác định Kết quả then chốt, bạn cần tìm kiếm các cột mốc để 
thúc đẩy bản thân và nhóm làm những việc thách thức hơn 
nhưng không phải bất khả thi. Cột mốc đó chính là nơi bạn thấy 
mình có nguy cơ thất bại 50%. 


Hãy nhìn lại những Kết quả then chốt của mình. Nếu trong lòng 
bạn dấy lên cảm giác kiểu như: “Chúng ta cần phải phấn đầu hết 
sức để đạt được kết quả này”, có lẽ bạn đã chọn đúng Kết quả then 
chốt rồi đấy. Còn nếu bạn nhìn vào OKRs và nghĩ “thôi tiêu rồi”, 
nghĩa là nó quá khó. Còn nếu bạn nghĩ “à, cũng chỉ cần cổ gắng 
xíu thôi”, tức là nó quá dễ. 


Điều gì giúp OKRS phát huy hiệu quả? 
Mô hình OKRs “thác nước”. 


Công ty nên thiết lập một bộ OKRs chung và từng bộ phận sẽ tạo 
bộ OKRs riêng để cùng hướng tới bộ OKRs chung. Mỗi nhóm có 
thể tập trung vào bộ OKRs riêng nhắm tới một Kết quả then chốt 
hoặc cố gắng hỗ trợ cho cả bộ OKRs chung. Ví dụ, bộ phận kỹ 
thuật nhận thấy mức độ hài lòng của khách hàng liên quan tới tốc 
độ truy cập trang web (và điều này hoàn toàn hợp lý). Vì thế, họ có 
thể thiết lập bộ OKRs như sau: 


Hiệu suất khi công ty ra mắt tương đương với một công ty đã hoạt 
động. 


- Đảm bảo 99,8; thời gian hoạt động. 
- Thời gian hồi đáp khách hàng dưới 1 giây. 


- Thời gian tải trang web trong tích tắc (đo lường bởi khảo sát, cần 
90% người dùng nói thời gian tải trang web là “ngay tức thì”) 


(Vì tôi không phải dân kỹ thuật nên bạn đừng cười nếu Kết quả 
then chốt này quá khó nhé!) 


Như các bạn thấy, có một số bộ phận như quản lý sản phẩm, sẽ dễ 
dàng đưa ra những OKRs phù hợp với OKRs chung. Nhưng những 
phòng ban khác thì cần phải đào sâu phân tích hơn một chút để 
đảm bảo mục tiêu của họ đang hỗ trợ mục tiêu chung của công ty. 
Phần lớn các chỉ tiêu OKRs đến từ những cuộc tranh luận về điều 
gì là quan trọng nhất, làm sao để đo lường chúng và chúng sẽ tác 
động thế nào đến những bộ phận có tiêu chuẩn riêng, không liên 
quan đến những mục tiêu chung. 


Các bộ phận như dịch vụ khách hàng, thiết kế và kỹ thuật thường 
phải tư duy nhiều hơn trong việc tìm ra OKRs phù hợp hướng đến 
mục tiêu chung. Nhưng việc đó là hoàn toàn xứng đáng. Liệu bộ 
phận dịch vụ khách hàng có thể thuyết phục những khách hàng 
đang bất mãn chi thêm tiền cho một dịch vụ tốt hơn không? Liệu 
bộ phận thiết kế có thể tạo ra giao diện hướng dẫn đẹp mắt giúp 
giữ chân khách hàng không? Hay bộ phận kỹ thuật có thể làm gia 
tăng sự hài lòng của khách hàng bằng một thuật toán nào đó 
không? Không bộ phận nào là ốc đảo cả. 


Tương tự, mỗi cá nhân cũng nên thiết lập bộ OKRs riêng để phát 
triển bản thân và hỗ trợ cho những: mục tiêu chung của công ty. 
Nếu OKRs của công ty xoay quay việc mua bán và sáp nhập, một 
giám đốc sản phẩm có thể sẽ xác định mục tiêu cho bản thân là 
“Đạt doanh thu thật cao”. Cô ấy sẽ chọn những Kết quả then chốt 
như: hoàn thành khóa huấn luyện bán hàng với điểm số cao và cải 
thiện tỷ lệ chuyển đổi đối với sản phẩm đang triển khai. 


OKRs cá nhân sẽ tập trung vào việc cải thiện bản thân, cũng như 
cải thiện sản phẩm hay dịch vụ của công ty. Đó cũng là món quà 
hỗ trợ nhà quản lý đang gặp khó khăn với những nhân viên “cá 
biệt”. Trong quá trình thiết lập OKRs cá nhân, nhà quản lý có thể 
làm việc với nhân viên đó để tìm ra những mục tiêu giúp giải 
quyết vấn đề của họ, trước khi họ bột phát những hành vi vô kỷ 


luật. Để tránh sự buộc tội thiên vị khi kế hoạch không tiến triển, 
nhà quản lý cần đặt ra những Kết quả then chốt có thể đo lường 
được. 


OKRs là một phần trong nhịp độ làm việc hằng ngày 


Khi không đạt được Mục tiêu, lý do thường xuất phát từ việc mọi 
người thiết dập OKRs vào đầu quý, sau đó quên bằng chúng. Trong 
ba tháng này, họ quay cuồng với những yêu cầu từ đồng nghiệp, 
những bài báo CEO yêu cầu đọc và lọc thông tin, trả lời phàn nàn 
của khách hàng v.v.. Luôn có vô vàn công việc khiến bạn mất thời 
gian dù chẳng . đem lại thành công. Tôi khuyên bạn nhắc đi nhắc 
lại OKRs của công ty trong mỗi e-mail cập nhật thông tin và cuộc 
họp hằng tuần (nếu có). Điều chỉnh mức độ tự tin vào mỗi tuần. 
Thảo luận về việc vì sao chúng lại tăng lên hoặc giảm xuống. 


OKRs truyền tải một mục tiêu rõ ràng, ổn định 


Đừng thay đổi OKRs vào giữa quý. Nếu bạn nhận ra mình thiết lập 
một bộ OKRs không phù hợp, hãy chấp nhận tiếp tục và chờ kết 
quả rồi rút kinh nghiệm cho lần sau. Không. đội ngũ nào thành 
công ngay lần đầu tiên. Thay đổi giữa chừng sẽ làm mất tập trung, 
thứ được coi là cốt lõi của hệ thống OKRs. Thay đổi giữa chừng 
cũng khiến mọi người không còn nghiêm túc khi thực hiện OKRs 
nữa. 


Hãy chuẩn bị để... ngã thật ĐAU! 


Thành thật mà nói: Chẳng ai ưa thất bại. Thung lũng Silicon tràn 
ngập những lời vàng ý đẹp về thất bại, nhưng sự thật thì chẳng ai 
thích nó cả. OKRs không chỉ đơn thuần là đạt được mục tiêu, mà 
còn là mỏ neo giúp bạn nhận ra năng lực của mình. Thất bại 
chính là dấu hiệu tích cực cho sự cải tiền. OKRs giúp bạn nhận ra 
bản thân có thể làm được nhiều điều hơn mình tưởng. Nếu muốn 
bay lên cung trăng, có thể bạn sẽ không tới nơi, nhưng hãy nhìn 
quang cảnh tuyệt vời xung quanh mà xeml 


OKRs không chỉ đơn thuần là đạt được mục tiêu, mà còn là mỏ neo 
#iúp bạn nhận ra năng lực của mình. Thất bại chính là dấu hiệu tích 
cực cho sự cải tiễn. 


OKRs cho đội ngũ phụ trách sản 
phầm 


Trong suốt 30 năm qua, Marty Cagan là nhà quản trị, chịu trách 
nhiệm định hình và xây dựng sẳn phẩm cho một số công ty thành 
công nhất trên thế giới, bao gôm Hewlett-Packard, Tập đoàn Truyền 
thông Netscape, America Online và eBay. 


©... là một công cụ tổng quát có thể áp dụng cho bất kỳ 
thành viên hay vị trí nào trong tổ chức, thậm chỉ bạn có thể sử 
dụng nó cả trong đời sống cá nhân. Tuy nhiên, cũng như mọi công 
cụ khác, chúng ta vẫn cần cân nhắc để áp dụng sao cho hiệu quả 
nhất. OKRs đã mang lại những thành công đáng kể cho nhiều tổ 
chức, đặc biệt trong lĩnh vực sản phẩm công nghệ, không phân 
biệt quy mô lớn nhỏ. Các đội ngũ hay tổ chức này đã học được 
những bài học quan trọng trong việc cải tiến khả năng áp dụng 
của mình. 


Vị trí trung tâm trong một tổ chức sản xuất chính là đội ngũ phụ 
trách sản phẩm (còn được gọi là nhóm sản phẩm then chốt, nhóm 
sản phẩm chuyên dụng hay biệt đội sản phẩm). Đội ngũ phụ trách 
sản phẩm bao gồm nhiều cá nhân với năng lực đan xen, thường có 
một giám đốc sản phẩm, một nhà thiết kế sản phẩm và nhóm nhỏ 
các kỹ sư. Thi thoảng còn có thêm những thành viên với chuyên 
môn đặc biệt như chuyên gia dữ liệu, chuyên viên nghiên cứu 
người dùng hay kỹ sư kiểm tra tự động hóa. Mỗi nhóm phụ trách 
sản phẩm thông thường sẽ chịu trách nhiệm cho những phần 
quan trọng trong quá trình chào bán sản phẩm hoặc công nghệ 
sản xuất. Ví dụ, một nhóm phụ trách mảng ứng dụng trên điện 
thoại, nhóm khác phụ trách mảng an ninh công nghệ và một 
nhóm khác nữa phụ trách công nghệ tìm kiếm, v.v. 


Điều cốt lõi là, tuy họ có những kỹ năng chuyên biệt, đến từ 
những bộ phận chức năng khác nhau, nhưng tất cả sẽ cùng ngồi 


lại để làm việc, giải quyết những vấn đề về công nghệ hay khó 
khăn trong kinh doanh. Những tổ chức lớn thậm chí thường có từ 
20-50 nhóm đa chức năng, mỗi nhóm hoạt động ở một lĩnh vực 
khác nhau và đều có những mục tiêu riêng. Vấn đề họ phải giải 
quyết chính là làm sao để truyền đạt và theo dõi những OKRs đã 
đặt ra. OKRs của mỗi nhóm cũng giúp đảm bảo họ đang hướng về 
mục tiêu chung của công ty. Hơn thể nữa, khi quy mô của tổ chức 
tăng lên, OKRs sẽ ngày càng trở thành công cụ thiết yếu cho mỗi 
nhóm sản phẩm để thấy ‹ được sự đóng góp của họ vào cái chung, 
cũng như những công việc cần hợp tác giữa các nhóm và tránh sự 
trùng lặp. 


Tôi cần phải giải thích điều này thật cặn kẽ vì khi các tổ chức lần 
đầu áp dụng OKRs, họ thường có xu hướng để từng bộ phận chức 
năng thiết kế OKRs cho cả công ty. Ví dụ, bộ phận thiết kế có thể 
đặt ra Mục tiêu liên quan đến việc chuyển sang một thiết kế tương 
tác mới; bộ phận kỹ thuật có thể đặt ra Mục tiêu liên quan đến 
việc tăng quy mô và hiệu suất của mô hình xây dựng; bộ phận 
chất lượng sẽ đặt ra Mục tiêu kiểm tra và triển khai hệ thống tự 
động hóa. 


Vấn đề nằm ở chỗ, mỗi thành viên trong từng nhóm cũng chính là 
thành viên của cả bộ phận sản phẩm đa chức năng. Nhóm sản 
phẩm có những Mục tiêu liên quan, đến kinh doanh (ví dụ như 
giảm chi phí cho khách hàng, tăng số lượng người dùng mỗi ngày 
hoặc tiết kiệm thời gian hướng dẫn sử dụng cho khách hàng mới), 
nhưng mỗi người trong nhóm lại có OKRs riêng do giám đốc bộ 
phận áp đặt. 


Giả sử công việc của kỹ sư chỉ là nghiên cứu giao diện, còn nhà 
thiết kế chỉ phụ trách thiết lập trang web tương tác mới còn nhân 
viên đảm bảo chất lượng phải cập nhật tình hình trang thiết bị. 
Dù chúng thực sự cần thiết, nhưng lại khiến cơ hội giải quyết 
những vấn để chung mà doanh nghiệp đặt ra cho nhóm đa chức 
năng không cao. Trong trường hợp này, mâu thuẫn thường xuyên 
xảy ra, vì những thành viên ở các nhóm sản phẩm không biết 
mình cần phải dành thời gian cho công việc gì, dẫn đến sự bối rối, 
bực tức và thất vọng về bản thân và lãnh đạo. 


Nhưng chúng ta có thể đễ dàng tránh khỏi điều này. 


Nếu bạn đang triển khai OKRs cho bộ phận sản phẩm, hãy nhớ 
rằng chúng phải tập trung vào công việc chuyên môn của họ. 
Hướng sự chú ý của mọi người trong bộ phận sản phẩm vào 
những Mục tiêu của nhóm. Nếu những bộ phận khác (như thiết 


kế, kỹ thuật hay kiểm định chất lượng) có những Mục tiêu chuyên 
môn quan trọng, chúng cần được các trưởng nhóm thảo luận và 
sắp xếp thứ tự ưu tiên, sao cho phù hợp với những Mục tiêu chung 
của doanh nghiệp, phối hợp nhịp nhàng với Mục tiêu có liên quan 
của nhóm sản phẩm. 


Bạn cũng nên lưu ý, việc quản lý của những bộ phận chức năng 
đặt ra Mục tiêu riêng cho nhóm của họ là điều hết sức bình 
thường. Bởi họ đâu có tranh chấp gì và cũng không phải thành 
viên nhóm sản phẩm. Ví dụ, trưởng nhóm thiết kế trải nghiệm 
người dùng phụ trách chiến lược chuyển đổi sang thiết kế tương 
tác với khách hàng; trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách chiến lược 
quần lý các khoản nợ kỹ thuật2, trưởng nhóm sản phẩm phụ trách 
truyền tải tầm nhìn sản phẩm, hay trưởng nhóm quản lý chất 
lượng phụ trách lựa chọn thiết bị kiểm tra tự động. 


2 Nợ kỹ thuật là bất kỳ mã hay đoạn code được thêm mà có thể làm 
mất nhiễu công sức và thời gian để sửa chữa sau đó nhằm mục đích 
đạt được những lợi ích nhanh chóng. (ND) 


Khi từng thành viên (như kỹ sư, nhà thiết kế hay quản lý sản 
phẩm) đặt ra những Mục tiêu liên quan đến phát triển cá nhân 
(chẳng hạn như cải thiện kiến thức trong lĩnh vực công nghệ nào 
đó) thì đó cũng không phải việc gì to tát. Miễn sao những Mục tiêu 
ấy không phải là gánh nặng hay cần trở trách nhiệm của họ đối 
với Mục tiêu chung. 


Điều cốt yếu khi thiết lập dòng chảy OKRs cho một công ty sản 
xuất, chính là chúng cần xuất phát từ các nhóm trực tiếp phụ 
trách sản phẩm cho đến toàn công ty. 


OKRs rất phù hợp để xác lập mục tiêu, nhưng nếu không có hệ thống 
hỗ trợ, nó cũng sẽ thất bại. Cam kết với công ty, cam kết với đồng 
nghiệp và cam kết với tương lai mà các bạn cùng chia sẻ. Đừng quên 
nhắc lại lời hứa đó hằng tuần. 


Thiết lập nhịp độ công việc 


K. thất bại trong việc áp dụng OKRs, rất nhiều công ty đổ lỗi 
cho hệ thông. Nhưng không hệ thống nào hoạt động hiệu quả nếu 


bạn không thực sự sâu sát. Nếu nghĩ rằng chỉ cần đặt ra mục tiêu 
vào đầu quý, rồi ngôi đó mong chờ phép màu xuất hiện thì bạn 
quả thật ngây thơ. Như tôi đã đề cập trong câu chuyện về công ty 
của Hanmna và Jack, việc thiếp lập nhịp độ “cam kết - ăn mừng” là 
điều rất quan trọng. 


Scrum là một kỹ thuật mà các kỹ sư dùng để cam kết tiến bộ và 
cùng hỗ trợ, nhắc nhở nhau trong công việc. Mỗi tuần, một kỹ sư 
sẽ chia sẻ về những điều vừa diễn ra trong tuần vừa qua, những 
điều họ cam kết thực hiện trong tuần tới, những khó khăn cần trở 
họ đạt được mục tiêu. Trong các doanh nghiệp lớn, họ còn tổ chức 
những buổi “scrum của scrum” để các bộ phận cùng cam kết và 
nhắc nhở nhau đạt được mục tiêu. Chẳng có lý do gì để những 
nhóm đa ngành khác không thể làm điều tương tự. 


Đầu tuần cam kết 


Vào thứ Hai hằng tuần, nhóm nên họp lại để kiểm tra tiến độ thực 
hiện OKRs và cam kết triển khai những nhiệm vụ giúp công ty đạt 
được mục tiêu. Tôi khuyến nghị bạn sử dụng mô hình bốn phần, 
bao gồm: 


- Định hướng cho tuần mới: Liệt kê 3-4 điều quan trọng nhất 
hướng đền mục tiêu bạn cần thực hiện trong tuần. Thảo luận xem 
chúng có giúp bạn tiền gần hơn đến Mục tiêu chung không. 


- Dự đoán cho tuần mới: Nhóm của bạn cần biết những công việc 
nào cần hồ trợ hay chuẩn bị không? 


- Tình trạng phấn đấu tới mục tiêu: Nếu bạn đặt ra mức độ tự tin 
là 5/10, chỉ số này tăng lên hay giảm xuống? Thảo luận vì sao vần 
đề đó diễn ra. 


- Các chỉ số sức khỏe: Chọn ra hai điều bạn muốn giữ lại. Điều gì 
bạn không thể làm sai? Mối quan hệ cốt lõi với khách hàng là gì? 
Sự ổn định của mã code ra sao? Hay sức khỏe và tinh thần của mọi 
người trong nhóm như thế nào? Hãy tìm hiểu xem mọi việc bị 
chệch hướng từ khi nào và bàn bạc về chúng. 


(G chót hợp dóng với TLM Food:. 


Mục tiêu: Xác lập giá trị của một công ty 
cung cấp trà hảo hạng đối với các nhà 
cung ứng. 


(TH Bản mô tả kỹ thuật chỉ tiết tính năng - 
KQTC: Tỷ lệ tái đặt hàng 85% 5/10 


đặt hàng mới. 
KQTC: Tỷ lệ tự đặt hàng qua trang web 
20% 5/10 
(GÑ Phỏng vấn ba ứng viên tiềm năng KOTC: Doanh thu quý dạt 250.000 dô-|a 


nhất cho vị trí nhân viên kinh doanh. 5/10 


Nhắc nhở khách hàng tái dặt hàng. 


Sức khỏe của nhóm Màu vàng 


Giao diện tự dặt hàng cho các nhà phân phối. Nhóm dang gặp khó khăn với những thay 
Số liệu về doanh thu bán trà của các nhà đối trong định hướng. 


phân phối. ——— Mauenh 


Tuyển trưởng nhóm dịch vụ khách hàng. Mức độ hài lòng của các nhà phân phối 


Đây chính là công cụ trao đổi hữu hiệu. Bạn sẽ bàn luận về những 
vần để như: 


- Những công việc ưu tiên có đưa chúng ta đến gần với các chỉ tiêu 
OKRs không? 


- Vì sao mức độ tự tin của chúng ta sụt giảm? Ai có thể giúp chúng 
ta? 


- Chúng ta đã chuẩn bị gì cho những nỗ lực mới? Nhóm marketing 
có biết nhóm sản phẩm đang phụ trách công việc gì không? 


- Chúng ta đang vắt kiệt sức của mọi người hay để mặc mã code 
liên tục bị lỗi? 


Khi nhóm họp, bạn có thể sử dụng mô hình bốn phần này để thảo 
luận, hoặc tóm tắt về tình hình công ty. Sau đó, bổ sung những tài 
liệu quan trọng về các chỉ số, chuỗi dự án và những thông tin cập 
nhật liên quan. Mỗi công ty sẽ có mức độ chấp nhận khác nhau với 
các cuộc hội họp. 


Hãy cố gắng đơn giản hóa hết sức có thể. Hội họp quá nhiều chỉ 
khiến các nhân viên phải cố gắng chứng tổ thành tích của mình 
bằng cách liệt kê từng việc nhỏ nhặt nhất. Hãy tin tưởng đội ngũ 
của bạn sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công 


việc hằng ngày. Khuyến khích mọi người hỗ trợ lẫn nhau để cùng 
đạt được những mục tiêu chung đã cam kết. 


Giảm bớt những công việc ưu tiên và cập nhật thông tin một cách 
ngăn gọn. 


Dành thời gian nhiều hơn cho các cuộc trò chuyện. Chỉ cần dành 
ra một phần tư thời gian cho phần chuẩn bị và ba phần tư thời 
gian cho phần thảo luận những bước tiếp theo, thì bạn đã làm 
đúng rồi đấy. Nếu cuộc họp kết thúc sớm, đó cũng là một dấu hiệu 
tốt. Vì đôi khi bạn dự tính dành ra 1 giờ để họp cũng không có 
nghĩa bạn phải sử dụng cho hết. 


Cuối tuần liên hoan 


Khi đặt ra mục tiêu quá cao, mọi người thường thất bại. Đúng là 
chúng ta nên đặt ra mục tiêu cao, nhưng nếu thất bại mà không 
biết đã làm được tới đâu thì rất khó chịu. Đó là lý do vì sao việc tổ 
chức liên hoan vào ngày thứ Sáu rất quan trọng. 


Trong ngày này, các đội có thể trình bày bất cứ bản demo nào họ 
làm được. Các kỹ sư có thể cho mọi người xem một phần nội dung 
code họ đang viết, các nhà thiết kế có thể trình bày những trang 
web mẫu hay sơ đồ. Mỗi nhóm đều nên chia sẻ điều gì đó. Nhóm 
bán hàng có thể nói về những khách hàng mà họ đã chốt được 
hợp đồng, nhóm dịch vụ khách hàng chia sẻ những trường hợp 
được họ hỗ trợ thành công, nhóm phát triển kinh doanh thì chia 
sẻ về các thương vụ mua bán. Việc này đem lại nhiều lợi ích. Thứ 
nhất, bạn bắt đầu có cảm giác như mình là một phần của đội 
chiến thắng. Thứ hai, các nhóm bắt đầu mong đợi mình có gì đó 
để chia sẻ. Họ sẽ tìm kiếm chiến thắng. Cuối cùng, cả công ty sẽ 
hiểu công việc mọi người làm hằng ngày và biết trân trọng thành 
quả của nhau. 


Mời mọi người vài lon bia, bánh trái hay bất cứ món ưa thích nào 
vào ngày thứ Sáu cũng là điều rất quan trọng. Vì việc này cho thấy 
họ được quan tâm. Nếu nhóm của bạn quá nhỏ và không đủ kinh 
phí, bạn có thể mời mọi người đóng góp chút ít để liên hoan. 
Nhưng khi nhóm đã lớn mạnh, công ty nên thanh toán phần chỉ 
phí này để thể hiện thiện chí hỗ trợ. Hãy luôn nhớ: Con người mới 
là tài sản lớn nhất. Sao bạn lại không đầu tư vào họ chứ? 


OKRs rất phù hợp để xác lập mục tiêu, nhưng nếu không có hệ 
thông hỗ trợ, nó cũng sẽ thất bại như bất kỳ quy trình đang “sốt” 
nào khác. Cam kết với công ty, cam kết với đồng nghiệp và cam kết 


với tương lai mà các bạn cùng chia sẻ. Đừng quên nhắc lại lời hứa 
đó hăng tuần. 

Điều cốt yếu khi thiết lập dòng chảy OKRs cho một công ty sẵn xuất, 
chính là chúng cân xuất phát từ các nhóm trực tiếp phụ trách sản 
phẩm cho đến toàn công ty. 


Cách tổ chức một cuộc họp thiết 
lập OKRs 


§ LỆ lập QKRs không dễ vì nó đòi hỏi bạn phải hiểu thật rõ 
công ty và dễ dân đền những cuộc tranh luận gay gắt về đường lỗi. 
Hãy sáng suốt khi chủ trì cuộc họp để đạt được những kết quả tốt 
nhãt. Bạn sẽ gắn chặt với những OKRs này trong suốt ba tháng tới 
đấy. 


Đừng mời quá nhiều người tham dự, nếu có thể chỉ nên có tối đa 
10 người. CEO nên chủ trì cuộc họp, cùng với sự tham gia của ban 
quản trị cấp cao. Cất hết điện thoại và máy tính đi. Như vậy, mọi 
người mới có thể tập trung và cuộc họp cũng diễn ra nhanh chóng 
hơn. 


Vài ngày trước buổi họp, hãy khuyến khích tất cả nhân viên gửi ý 
kiến đóng góp cho Mục tiêu chung của công ty. Nhớ đừng gia hạn 
quá lâu, một ngày là nhiều rồi. Bạn đâu muốn làm chậm tiến độ 
của mình phải không? Trong một công ty quá bận rộn, “để sau” 
cũng có nghĩa là “không bao giờ”. 


Phân công cho ai đó (một nhà tư vấn hay trưởng bộ phận) thu 
thập những ý kiến hay nhất và phổ biên nhất. 


Bạn nên dành ra khoảng bốn tiếng rưỡi cho cuộc họp. Chia cuộc 
họp ra làm hai phiên, mỗi phiên họp dài hai tiếng, với 30 phút giải 
lao. 


Mục tiêu của bạn: Làm sao để không kéo dài sang phiên thứ hai. 
Hãy thật tập trung. 


Mỗi trưởng bộ phận phải chuẩn bị một hoặc hai bộ OKRs để thảo 
luận tại cuộc họp. Tập hợp những ý kiến hay nhất từ các nhân 
viên, nhóm quản lý và viết lên giấy nhớ. Bạn có thể dùng giấy nhớ 
với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, nhưng hãy dùng loại lớn 


nhất để viết Mục tiêu. 


Sau đó, nhờ cả đội dán những mảnh giấy này lên tường, lược bổ 
những ý kiến giống nhau. Tìm kiếm những ý kiến cho thấy sự lo 
lắng dành cho một mục tiêu cụ thể. Những Mục tiêu gần giống 
nhau cũng nên được kết hợp lại. Sau đó, sắp xếp chúng theo mức 
độ quan trọng. Cuối cùng, chọn ra ba mục tiêu quan trọng nhất. 


Bàn bạc. Tranh luận. Thậm chí là tranh cãi. Xếp hạng ưu tiên. Và 
lựa chọn. 


Tùy vào tốc độ làm việc của nhóm, bạn có thể kết thúc phần này 
chỉ trong vòng một tiếng hoặc qua giờ giải lao. 


Sau đó, yêu cầu tất cả các thành viên trong ban quản trị liệt kê 
càng nhiều chỉ số dùng để đo lường Mục tiêu càng tốt. Liệt kê tự 
do là một kỹ thuật của Tư duy Thiết kế, nghĩa là bạn thoải mái 
viết ra những ý tưởng liên quan đến chủ đề. Mỗi ý tưởng nên được 
ghi lên một mảnh giấy nhớ, nhờ đó. bạn có thể dễ dàng sắp xếp, 
loại bổ hay chỉnh sửa chúng nếu muốn. 


Cách này hiệu quả hơn brainstorming nhiều, bởi chúng sẽ cho 
bạn những ý tưởng hay ho và đa dạng hơn. Cho các nhóm thêm 
thời gian để họ cảm thấy thoải mái, tối đa 10 phút. Bạn cần thu 
thập càng nhiều ý tưởng càng tốt. 


Tiếp đến, bạn sẽ sắp xếp chúng theo sơ đồ quan hệ (Affinity Map). 
Đây là một công cụ khác nằm trong Tư duy Thiết kế, trong đó, bạn 
sẽ nhóm những ý tưởng có sự tương đồng lại với nhau. Nếu có hai 
người cùng viết DAU (Daily Active Users - người dùng tương tác 
hằng ngày), bạn có thể xếp chồng hai mảnh giấy đó lên nhau. Xem 
như đây là hai phiếu bình chọn cho chỉ số DAU. DAU, MAU 
(Monthly Active Users — người dùng tương tác hằng tháng), WAU 
(Weekly Active Users - người dùng tương tác hằng tuần) đều là 
những chỉ số đo lường mức độ gắn bó của khách hàng, bạn có thể 
đặt chúng gần nhau. Cuối cùng, bạn đã chọn ra được ba kiểu chỉ 
SỐ. 


Trước tiên, hãy viết Kết quả then chốt dưới dạng ẩn số X, ví dụ “X 
doanh thư”, X giao dịch” hay “số lượng DAU đạt X”. Việc này sẽ dễ 
dàng hơn nếu mọi người trao đổi trước về tiêu chí cần đo lường, 
rồi mới đến giá trị cần có cho các tiêu chí được chọn. Hãy bàn bạc 
từng việc một. 


Theo kinh nghiệm phổ biến, tôi khuyến nghị bạn nên đặt ra một 
chỉ tiêu về tính hữu dụng, một chỉ tiêu về doanh thu và một chỉ 


tiêu về mức độ hài lòng cho các Kết quả then chốt; nhưng đương 
nhiên không phải lúc nào chúng cũng phù hợp với Mục tiêu. Mục 
đích là tìm ra những cách thức đo lường mức độ thành công phù 
hợp, để chúng ta có thể duy trì hiệu quả trong suốt quý. Ví dụ, nếu 
có đến hai chỉ tiêu doanh thu, nghĩa là phương pháp của bạn đang 
có sự thiên lệch. Chỉ tập trung vào doanh thu sẽ khiến nhân viên 
bổ qua những khía cạnh khác trong hệ thống và hấp tấp xúc tiến 
những giải pháp gây tốn hại đến thiện chí quay trở lại của khách 
hàng. 


Sau đó, xác định giá trị cho các Kết quả then chốt. Nhớ phải đưa ra 
những mục tiêu khó mà bạn nghĩ mình chỉ nắm được 50% cơ hội 
thành công. Hãy thách thức mọi người. Ai là túi cát ù lì? Ai thích 
an toàn? Ai dám “chơi lớn”? Giờ chính là lúc để tranh luận, chứ 
không phải đợi đến giữa quý. 


Cuối cùng, dành ra năm phút để bàn bạc về bộ OKRs cuối cùng. 
Mục tiêu có truyền cảm hứng và khao khát cho mọi người không? 
Các Kết quả then chốt thực sự phù hợp chưa? Chúng khó quá hay 
không? Bạn có thể phấn đấu vì chúng trong suốt ba tháng không? 


Điều chỉnh cho đến khi mọi người thấy ổn thỏa. Bước ra khỏi 
phòng họp và cùng bắt tay thực hiện. 


Bạn có thể tìm bảng sắp xếp công việc theo mô hình OKRs trên 
trang web: 


http://eleganthack.com/an-OKRs-worksheet 


Kết nối mục tiêu kinh doanh với 
OKRs của các bộ phận 


1) ôi khi những bộ phận như thiết kế, kỹ thuật, tài chính hay 
dịch vụ khách hàng không biết đóng góp vào các mục tiêu chung 
của doanh nghiệp bằng cách nào. Nhờ đặt ra những câu hồi về sự 
đóng góp của mọi người và khích lệ tư duy sáng tạo, bạn sẽ nhận 
được rất nhiều sự hỗ trợ từ họ. Dưới đây là ví dụ của Ben Lamorte, 
một nhà huấn luyện phương pháp OKRs, về cuộc trò chuyện giữa 
ông với trưởng nhóm kỹ thuật. 


Ví dụ về buổi tập huấn sử dụng OKRs: Định lượng đóng góp của 
bộ phận kỹ thuật vào doanh thu bán hàng 


Từ Ben Lamorte, người sáng lập trang OKRs.com 


Ben Lamorte đã tập huấn cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cách 
xác định và đo lường những bước tiến trên con đường tiến tới mục 
tiêu quan trọng nhất của họ. Đến nay, ông đã tập huấn cho hàng 
trăm nhà quản lý và hàng chục tổ chức. 


Để biết thêm thông tin chỉ tiết về Ben, hãy truy cập trang web 
www.OKRs.com. 


Chúng ta hãy xem xét một cuộc trò chuyện trong buổi tập huấn 
OKRs thực tế để thấy rằng, khi các phòng ban được tự đặt ra OKRs 
thì chất lượng và hiệu quả của những OKRs này sẽ vượt xa trường 
hợp khi bị CEO áp đặt. Dưới đây là một phần buổi tập huấn cho bộ 
phận kỹ thuật của một công ty phần mềm lớn. 


Phó giám đốc kỹ thuật (PGĐKT): Mục tiêu chính của tôi là hỗ trợ 
bộ phận kinh doanh đạt được chỉ tiêu. 


Huấn luyện OKRs (HLV): Vào cuối quý, làm sao anh biết bộ phận 
kỹ thuật đã hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh đạt được chỉ tiêu hay 


chưa? 
PGĐKT: Hừm, câu hỏi này hay đấy. (Im lặng hồi lâu) 


HLV: Được rồi, anh có thể kể tên một khách hàng đã giao dịch với 
công ty trong năm vừa qua, do bộ phận kỹ thuật tích cực hồ trợ 
quá trình bán hàng không? 


PGĐKT: Thực ra, chúng tôi cũng không rõ. Nhưng nếu có được dữ 
liệu đó thì hay quá. Chúng tôi không giúp đỡ được nhiều lắm cho 
việc chốt hợp đồng của bộ phận kinh doanh, chúng tôi chỉ hỗ trợ 
chung chung thôi. 


Phó giám đốc kỹ thuật tiếp tục đề xuất những Kết quả then chốt 
sau đây: 


“Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chuyển đổi năm khách hàng tiềm 
năng lớn trong quý II” 


“Tập huấn cho bộ phận kinh doanh vào cuối quý II” 


Dù hai Kết quả này thể hiện được mối liên quan trực tiếp, nhưng 
chúng lại không thể đo lường. Chúng ta hãy xem, huấn luyện viên 
OKRs sẽ giúp Phó giám đốc kỹ thuật chuyển đổi hai Kết quả then 
chốt này thành những chỉ tiêu có thể đo lường như thế nào nhé! 


Kết quả thứ nhất: “Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chuyển đổi năm 
khách hàng lớn của quý II” 


HLV: Điểm khác biệt giữa khách hàng tiểm năng lớn và nhỏ là gì? 
(Làm rõ bằng cách chỉ ra sự mập mờ) 


PGĐKT: À, không có nhiều điểm khác biệt. 


HLV: Anh và Phó giám đốc phụ trách kinh doanh từng thảo luận 
và thống nhất về khái niệm “khách hàng tiểm năng lớn” chưa? 
(Đảm bảo thống nhất thông tin để đưa ra mục tiêu phù hợp giữa 
các phòng ban) 


PGĐKT: Vậy có thể tạm định nghĩa “khách hàng tiềm năng lớn” 
như sau: “Doanh thu đạt từ 100.000 đô-la trở lên cho năm thứ 
nhât”. Sau đó, chúng tôi sẽ trao đối với Phó giám đốc kinh doanh. 


HLV: Anh đã bao giờ đo lường mức độ hỗ trợ của nhóm mình đối 
với nhóm kinh doanh chưa? (Khai thác số liệu trong quá khứ để 
xem Kết quả then chốt này có thể đo lường không). 


PGĐKT: Chưa bao giờ. 


HLV: Sự hỗ trợ của bên kỹ thuật cho bên kinh doanh mang lại kết 
quả gì? (Dự đoán trước giúp tập trung vào kết quả, không phải 
nhiệm vụ) 


PGĐKT: Giúp duy trì quy trình bán hàng hoặc giúp chốt thêm hợp 
đồng. 


HLV: Nếu có tới năm cuộc gọi hỗ trợ bán hàng gặp trục trặc thì 
sao? Chúng ta sẽ vẫn đạt được mục tiêu này chứ? (Đưa ra câu hỏi 
về điều kiện giới hạn để đảm bảo sự hỗ trợ phù hợp). 


PGĐKT: Không, khi bị mất khách hàng vì lý do kỹ thuật thì đó 
không thể xem là thành công. Vậy có thể sửa lại thế này: “Hỗ trợ 
cho bên kinh doanh đạt ít nhất 100.000 đô-la doanh thu trong 
năm thứ nhất và không gặp quá ba lỗi kỹ thuật dẫn đến mất 
khách hàng”. 


HLV: Dù Kết quả đã đi đúng hướng, nhưng nghe có vẻ hơi tiêu cực. 
Tôi để xuất một Kết quả tích cực hơn như sau: Đạt được tỷ lệ 
“không mắc lỗi kỹ thuật” tối thiểu. Ví dụ, nếu chúng ta có mười kế 
hoạch và tám trong số đó thành công mà không gặp lỗi kỹ thuật 
thì tỷ lệ “không mắc lỗi kỹ thuật” sẽ là 80%. (Bạn cần đảm bảo Kết 
quả then chốt phải mang tính tích cực) 


Phó giám đốc rất thích ý tưởng về tỷ lệ không mắc lỗi kỹ thuật. 
Theo kết quả của buổi tập huấn OKRs, Phó giám đốc kỹ thuật đã 
đồng ý với Phó giám đốc kinh doanh về tỷ lệ không mắc lỗi kỹ 
thuật, coi nó là một chỉ tiêu hữu ích giúp đo lường sự hỗ trợ của 
họ. 


Con đường đạt đến OKRs là một chu kỳ học hỏi và cải tiến không 
ngừng, chứ không phải làm cho xong. 


Thời gian thực hiện OKRs 


ếu xác định được OKRs cụ thể, bước tiếp theo là sắp xếp 
thời gian thực hiện. Giả sử bạn đã hoàn tất chương trình tập huãn 


và mọi người đều hiểu rõ , cũng như sẵn sàng thực hiện OKRs, tôi 
đưa ra các giải pháp khuyến nghị sau: 


1. Tất cả nhân viên sẽ đóng góp ý kiến về những Mục tiêu mà họ 
nghĩ công ty nên theo đuổi trong quý tới. Điều này tăng tính cam 
kết đối với quá trình thực hiện OKRs, cũng như mang lại cái nhìn 
sâu sắc về văn hóa công ty. 


Nếu là công ty lớn, nhân viên có thể gửi đề xuất cho các trưởng 
nhóm hoặc nhờ các nhà tư vấn tổ chức những buổi khảo sát, thu 
thập ý kiến, sau đó tổng hợp và trình lên ban quản trị. 


2. Ban quần trị nên dành ra nửa ngày thảo luận về các đề xuất Mục 
tiêu của nhân viên. Vì chỉ có thể chọn ra một mục tiêu duy nhất 
nên sẽ cần rất nhiều thời gian tranh luận và thống nhất. Sau đó 
các nhóm sẽ đặt ra những Kết quả then chốt sao cho phù hợp với 
mục tiêu đó, như tôi đã đề cập. 


Tôi thấy có những nhóm chỉ cần 90 phút là hoàn thành xong bộ 
OKRs. Việc này thường chậm trễ do những nguyên nhân như 
hoãn hợp, mọi người không có sự chuẩn bị trước và chần chừ 
không đưa ra quyết định. Đây là những vấn đề thuộc về nhân sự, 
cần được nhà quản lý giải quyết triệt để. Mục tiều sẽ quyết định sự 
sống còn của công ty, vì thể mọi người cần nghiêm túc đóng góp. 


3. Sự chuẩn bị của ban quản trị: công bố OKRs cho quý tới trong 
các báo cáo trực tiếp và yêu cầu các phòng ban cấp dưới xây dựng 
bộ OKRs riêng. Việc này nên được thực hiện luôn trong buổi họp 
với trưởng các phòng ban và cũng làm theo quy trình cơ bản: liệt 
kê tự do, tổng hợp, phân nhóm, xếp thứ tự ưu tiên và lựa chọn. 


4. CEO xem xét và phê duyệt các OKRs của từng phòng ban. Mất 


khoảng 1 giờ để trao đổi, cộng thêm thời gian bàn bạc với các 
trưởng phòng đang làm việc từ xa. Vì thể, các bạn nên dành một 
ngày để tập trung cho việc này. 


5. Các trưởng phòng thông báo OKRs của công ty và của phòng 
ban mình đến các nhóm nhỏ hơn, để họ tự thiết lập OKRs riêng. 


6. Nếu công ty muốn định hướng nhân viên xây dựng OKRs cá 
nhân, hãy thực hiện luôn lúc này. Quản lý trực tiếp sẽ là người 
xem xét và phê duyệt OKRs cá nhân cho họ. 


Đây là thời điểm rất tuyệt vời để tập huấn kỹ càng hơn cho nhân 
viên, nên hãy tổ chức những cuộc họp 1:1. Đừng chỉ gửi e-mail. 


7. Tổ chức cuộc họp bao gồm tất cả nhân viên, trong đó CEO sẽ 
thảo luận vì sao công ty chọn OKRs này cho quý tới và chỉ ra 
những ví dụ điển hình. Song song đó, CEO cũng cần đề cập đến 
OKRs và những thành tích trong các quý trước. Hãy nhớ thể hiện 
tỉnh thần lạc quan và quyết tâm. 


Đây là nhịp độ điển hình bạn cần duy trì qua các quý. Nếu công ty 
cần đến hơn hai tuần mới có thể xác định OKRs thì bạn cần phải 
xem lại thứ tự ưu tiên rồi đấy. Không gì quan trọng hơn việc thiết 
lập mục tiêu để mọi người cùng chung tay thực hiện. 


Chuẩn bị cho quý tới 


Nếu duy trì đúng nhịp độ cam kết - liên hoan, thì hai tuần trước 
khi hết quý là bạn biết công ty có đạt được OKRs hay không. Đừng 
tự đối lòng rằng, công ty có thể tạo ra kỳ tích chỉ trong hai tuần 
cuối cùng. Chỉ có phép màu mới giúp bạn đạt được một mục tiêu 
khó khăn trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy. Chẳng cách 
nào trì hoãn điều không thể tránh khỏi. 


Hãy thừa nhận bạn không đạt được Kết quả then chốt, hoặc đặt ra 
những Kết quả then chốt quá dễ dàng. Rút kinh nghiệm và áp 
dụng bài học đó cho những lần thiết lập mục tiêu sau này. 


Con đường đạt đến OKRs là một chu kỳ học hỏi và cải tiến không 
ngừng chứ không phải làm cho xong. Cho nên nếu không thể đạt 
được bất kỳ Kết quả then chốt nào, bạn hãy tự hỏi vì sao và bắt tay 
sửa chữa. Còn nếu bạn đạt được hết thì sao? Hãy đặt ra mục tiêu 
khó hơn nữa và tiếp tục phấn đấu. Tập trung học hỏi, xử lý công 
việc hiệu quả hơn và đạt nhiều thành tích hơn để ăn mừng vào 
mỗi thứ Sáu. 


Lần đầu tiên áp dụng OKRs 


Lần đầu tiên thử nghiệm OKRs, bạn có thể sẽ thất bại. Đây là một 
tình huống nguy hiểm bởi lẽ mọi người có thể vỡ mộng và không 
hào hứng thử lại lần nữa. Bạn hẳn không muốn đánh mất một 
công cụ hữu ích chỉ vì nó cần thêm thời gian để rèn luyện phải 
không? Vậy thì có ba cách giúp bạn giảm thiểu rủi ro này: 


Hãy bắt đầu với một bộ OKRs đơn giản, duy nhất cho cả công ty. 
Bằng việc đưa ra mục tiêu đơn giản, nhân viên sẽ hiểu rằng, ban 
quần trị đang đặt ra những tiêu chuẩn cao. Và trong quý tiếp theo, 
họ cũng không ngạc nhiên nếu yêu cầu đó vẫn được duy trì. Việc 
chưa áp đặt OKRs riêng trong lần đầu tiên sẽ giúp đơn giản hóa 
quá trình thực hiện. Thông qua đó, bạn cũng thấy được ai là người 
có khả năng thực hiện OKRs và ai cần tập huấn thêm. 


Chỉ áp dụng OKRs cho một nhóm trước khi áp dụng cho cả công 
ty. Hãy chọn một đội ngũ độc lập, có đầy đủ những kỹ năng cần 
thiết để đạt được mục tiêu. Bạn có thể loan truyền tin tức ngay khi 
họ thành công. Hoặc để họ thử lại thêm vài lần nữa, hoàn thiện 
cách thức rồi mới áp dụng cho toàn công ty. 


Bắt đầu bằng cách áp dụng OKRs cho từng dự án nhằm cho mọi 
người làm quen với phương thức Mục tiêu - Kết quả trước. 
GatherContent là một ví dụ điển hình. Mỗi khi có dự án lớn, họ sẽ 
hỏi nhân viên xem Mục tiêu của dự án là gì và làm sao để biết 
mình đạt được mục tiêu hay chưa. (Tham khảo thêm trong phần 
nội dung dưới đây). 


Khi khởi động bằng bộ OKRs đơn giản, áp dụng trên quy mô nhỏ 
và chủ yêu tập trung vào việc học hồi, bạn có thể táng cơ hội làm 
quen và giảm nguy cơ khiến mọi người thất vọng và nhụt chí. 


OKRs dành cho MVP 


Từ Angus Edwardson, Giám đốc sẵn phẩm của GatherContent 


T1. GatherContent, chúng tội áp dụng OKRs theo nhiều cách 
khác nhau và đã thử nghiệm rất nhiều phương án trong những 


năm qua. 


Chúng tôi sử dụng OKRs như một công cụ để điều chỉnh sự tập 
trung của toàn công ty. Chúng tôi có OKRs cho từng phòng ban để 
họ được tự chủ trong công việc và cũng áp dụng OKRs cá nhân để 
giúp nhân viên phát triển bản thân. 


Tuy nhiên, việc áp dụng OKRs cho các dự án của đội ngũ phụ 
trách sản phẩm là phương án hiệu quả và ổn định nhất. Tại 
GatherContent, chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên phải đưa ra ý 
tưởng. đóng góp xây dựng Mục tiêu và Kết quả then chốt rõ ràng, 
cụ thể, giúp mọi người hiểu được lý do thực hiện và mong chờ 
thành công của chúng đến mức nào. 


Ngay giữa vòng đời sản phẩm 


Tại GatherContent, mọi người cổ gắng hạn chế phức tạp hóa 
những tính năng mới, cho đến khi chúng tôi tìm được một MVP 
đáng để triển khai. Đội ngũ phụ trách sản phẩm sử dụng hệ thống 
Kanban, một giải pháp trong phương pháp Lên lịch trình linh 
hoạt. Với Kanban, tên của tất cả các dự án tiểm năng đều được dán 
lên tường, rồi các lập trình viên sẽ sắp xếp chúng theo các mục 
“Cần thực hiện”, “Đang thực hiện” và “Đã thực hiện”. 


Khi chuẩn bị triển khai dự án mới, nhóm của tôi sẽ lấy tên MVP đó 
ra khỏi lộ trình và bắt tay vào phát triển. 


Tên của tất cả MVP trên lộ trình đều được thể hiện trong các thẻ 
Kanban, bao gồm những mục đã được chuẩn hóa như mô tả, yêu 
cầu hay bất kỳ ghi chú và bản vẽ bổ sung nào khác. 


Cấu trúc này giúp chúng tôi dễ dàng trao đổi với toàn thể nhân 
viên trong doanh nghiệp về những dự án tiếp theo, đảm bảo công 
việc được chuyển giao suôn sẻ cho nhóm phát triển. Chúng tôi 
cũng đặt ra Mục tiêu cho dự án và những Kết quả then chốt với hy 
vọng sẽ thành công. 


Tích hợp OKRs vào thẻ Kanban và buộc các thành viên trong 
nhóm phải trả lời hai câu hỏi quan trọng trước khi lập trình bất kỳ 
sản phẩm nào: 


1. Với tính năng này, chúng ta muốn đạt được điều gì? 
2. Làm sao chúng ta biết mình thất bại hay thành công? 
Đây là thẻ của chúng tôi: 


Bạn có thể thấy chúng tôi đã thay thế từ “Mục tiêu” bằng một từ 
hơi khác về ngữ nghĩa một chút, đó là “Giả thuyết”. Điều này sẽ 
khích lệ tỉnh thần thử nghiệm của mọi người trong việc phát triển 
sản phẩm. Thay vì nói “chúng ta phải làm được”, chúng tôi sẽ nói: 
“tôi nghĩ chúng ta sẽ làm được”. Sau đó, giả thuyết của chúng tôi 
sẽ được chứng minh là đúng hay sai, như công trình nghiên cứu 
của những nhà khoa học. 


Tính hợp lý 


Với những kết quả có được, khi các tính năng được phân tích và 
truyền đạt rõ ràng, chúng tôi nhận thầy việc áp dụng OKRs mang 
lại giá trị lớn cho những phần khác trong quy trình. 


Sắp xếp thứ tự ưu tiên 


Công dụng hết sức rõ ràng của OKRs là chúng giúp ta sắp xếp thứ 
tự công việc ưu tiên theo một sơ đồ, dựa vào những tác động 
mong muốn, hay nói cách khác là dựa trên mục tiêu doanh 
nghiệp. 


Kết nổi sản phẩm và Mục tiêu của doanh nghiệp 


Nếu doanh nghiệp đặt Mục tiêu là gia tăng chỉ số tương tác của 
khách hàng mới, chúng tôi có thể ưu tiên phát triển những tính 
năng mà mình nghĩ sẽ có tác động lớn nhất đến khía cạnh này. 
Đây là một ví dụ tuyệt vời cho việc áp dụng OKRs sâu sát ở từng 
phòng ban và lôi kéo mọi người cùng điều chỉnh công việc sao cho 
phù hợp. 


Hợp tác với những ý kiến khác 


Ai cũng thích nói về tương lai. Dù cùng nhau thảo luận về lộ trình 
công việc là một điều tuyệt vời, nhưng nếu không có cấu trúc cụ 
thể, tất cả sẽ rơi vào bế tắc bởi ai cũng có những thiên kiến nhất 
định trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Khi mọi người nằm rõ 
lý do đằng sau việc phát triển một tính năng nào đó, cùng thứ tự 
của nó trên lộ trình dự án thì những cuộc họp sẽ trở nên hiệu quả 
(và êm thấm hơn) rất nhiều. 


Nếu có nhân viên nào cho rằng những ý kiến của họ giá trị hơn, 
bạn chỉ cần trao đổi xem vì sao họ lại nghĩ như vậy (giả thuyết) và 
nó có giá trị như thế nào (Kết quả then chốt). Điều này sẽ khuyến 
khích sự hợp tác mang tính xây dựng ở mọi người. 


Đo lường và Học hỏi 


Đo lường các mục tiểu định tính giúp chúng ta đánh giá kết quả 
dê dàng hơn. Đó là tác động lớn nhất. Nhưng trên tất cả, nó giúp 
chúng ta có cơ hội rút kinh nghiệm từ những kết quả này. 


Chúng tôi theo dõi Kết quả then chốt của tất cả MVP và liên tục 
kiểm tra để xem mình có thể học hồi được gì không. Chúng tôi đã 
từng gặp khó khăn khi xác định thời gian đo lường kết quả, vì thế 
mọi người bắt đầu ấn định thời hạn cho việc này trong từng bộ 
OKRs. 


Khi đến hạn, chúng tôi bắt đầu thu thập kết quả. Tất cả sẽ cùng 
nhau thảo luận về những mâu thuẫn, kết quả không như ý và cả 
các bài học rút ra. 


Bổ sung OKRs vào thẻ Kanban giúp mọi người sắp xếp công việc 
hợp lý hơn, học hồi nhanh hơn và trao đổi hiệu quả hơn. Đó cũng 
là cách tuyệt vời để phát triển thói quen đặt câu hỏi: “Vì sao mình 
làm điều này?” 


Công việc không nên là một danh sách rời rạc, mà là tổng hợp những 
bước tiển, đưa mọi người đến gần hơn tới mục tiêu chung. E-mail cập 
nhật thông tin sẽ nhắc nhở tất cả về điều đó và giúp tránh được tư 
duy làm cho xong. 


Cải thiện e-mail cập nhật hằng 
tuần với OKRs 


§ kế vẫn nhớ lần đầu tiên mình phải viết e-mail cập nhật 
thông tin. Đó là vào năm 2000, khi tôi chỉ vừa mới được để bạt lến 


vị trí quản lý tại Yahoo! và đang điều hành một nhóm nhỏ. 


Tôi được yêu cầu “viết một e-mail tóm tắt thành tích của nhóm 
trong tuần vừa qua, hạn nộp là thứ Sáu”. Bạn có thể tưởng tượng 
ra cảm giác của tôi lúc đó phải không? Tôi phải cố gắng chứng tỏ 
nhóm mình đã hoàn thành được nhiều việc! Không chỉ để mọi 
người phải ngưỡng mộ mà còn để chứng minh chúng tôi cần 
thêm người. Bạn biết đấy, có nhiều người giỏi hơn trong nhóm, ai 
mà chả muốn phải không? 


Vì thế tôi đã làm một việc mà ai cũng làm: liệt kê từng đầu việc 
nhỏ nhặt trong e-mail báo cáo, khiến nó dài đằng dặc. Rồi tôi yêu 
cầu các quản lý khác gửi cho mình những thông tin tương tự. Sau 
đó, tôi nhét tất cả vào e-mail, biến nó thành một danh sách còn 
kinh khủng hơn. Rồi tôi gửi cho Giám đốc thiết kế Irene Au và 
Tổng giám đốc Jef Weiner (người đã nhẹ nhàng yêu cầu tôi tóm 
tắt lại tất cả ở trang đầu). 


Cứ như thể, tôi chuyển từ công việc này sang công việc khác, viết 
những bản cáo cáo tẻ nhạt dài đằng đặc mà người ta cùng lắm chỉ 
liếc sơ qua. Có lần, tôi không cần phải viết báo cáo nữa. Công việc 
của tôi khi ấy là đọc những bản báo cáo mà giám. đốc dự án thu 
thập, kiểm tra lỗi rồi trình lên sếp. Vô tình một tuần tôi quên gửi 
báo cáo, thế mà chẳng có ai hỏi về chúng cả. Những bản báo cáo 
chỉ làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người. 


Rồi năm 2010, tôi vào làm cho Zynga. Có thể còn nhiều điều 
không hài lòng về họ, nhưng phải công nhận, họ rất giỏi áp dụng 
những công cụ hữu ích trong vận hành tổ chức. Một trong số đó là 
những e-mail cập nhật thông tin. Tất cả các e-mail đều được gửi 


cho ban quản lý. Và tôi rất thích đọc chúng. Bạn không nghe nhầm 
đâu. Tôi thực sự rất thích đọc chúng, kể cả khi phải đọc đến 20 e- 
mail. Vì sao? Vì chúng chứa đựng những thông tin quan trọng, 
được sắp xếp rất dễ hiểu. Tôi dùng chúng để biết mình cần phải 
làm gì và xác định công việc nào đang đi đúng hướng. Xin nhớ 
rằng, trong những ngày đầu, Zynga là công ty phát triển nhanh 
nhất tôi từng thấy. Tôi ngờ ráng việc trao đổi thông tin hết sức 
hiệu quả đã góp một phần không nhỏ vào thành công đó. 


Khi nghỉ việc ở Zynga, tôi bắt đầu công việc tư vấn. Tôi chỉnh sửa 
cấu trúc e-mail cập nhật thông tin cho các công ty, kết hợp với 
một số mẹo của Lên lịch trình linh hoạt. Và giờ tôi đã có một biểu 
mẫu đơn giản, hiệu quả phù hợp cho bất kỳ tổ chức nào, dù nhỏ 
hay lớn. 


1. Mở đầu e-mail bằng OKRs và mức độ tự tin của bạn vào thành 
công của nhóm 


Bạn liệt kê OKRs để nhắc nhở mọợi người (và đôi khi cả chính 
mình) lý do cho việc đang làm. Đi kèm theo đó là mức độ tự tin 
của bạn vào việc có đạt được Kết quả then chốt hay không, với 
thang đo từ 1-10. Số 1 nghĩa là mục tiêu hoàn toàn bất khả thi và 
số 10 nghĩa là mục tiêu quá dễ. Hãy đánh dấu mức độ tự tin bằng 
màu đỏ nếu nó giảm xuống dưới ba và màu xanh khi nó cao trên 
bảy. Màu sắc giúp dễ nhận diện hơn, khiến cấp trên và đồng 
nghiệp thấy thoải mái hơn. Mức độ tự tin sẽ giúp bạn và nhóm 
theo dõi tiền độ và kịp thời sửa chữa khi cần thiết. 


2. Liệt kê danh sách những nhiệm vụ ưu tiên của tuần trước và 
thông báo kết quả đạt được. Nếu chưa đạt được, hãy giải thích 1ý 
do ngắn gọn. Mục đích là tìm ra nguyên nhân gây cản trở và cần 
làm gì để khắc phục. Bạn có thể tham khảo mẫu bên dưới. 


3. Liệt kê danh sách những ưu tiên cho tuần tiếp theo. Chỉ cần 
liệt kê ba công việc ưu tiên cấp độ 1 (P1) và biến chúng thành 
những thử thách đầy thú vị với nhiều bước thực hiện. “Hoàn 
thành bản mô tả thông. tin kỹ thuật cho dự án xeno” là một ví dụ 
cho P1. Nó có thể bao gồm cả việc trình bày, xem xét và cuối cùng 
là đồng thuận. Công việc này cũng cho cấp trên, cũng như các 
phòng ban khác thầy rằng các bạn đang rất nỗ lực để đạt được 
mục tiêu. 


+) 


“Nói chuyện với bên pháp lý” là ví dụ cho một công việc ưu tiên P1 
không phù hợp. Vì việc này chỉ mất khoảng nửa giờ, không có kết 
quả gì rõ ràng và chỉ là một công việc nhỏ nhặt. Hơn thể nữa, 


cũng đâu ai biết bạn sẽ nói với bên pháp lý chuyện gì! 


Bạn có thể thêm vào vài công việc ưu tiên cấp độ 2 (P2) nhưng 
chúng đều phải thật hấp dẫn và đáng làm. Ít nhưng có giá trị thì 
vần tốt hơn. 


4. Liệt kê những rủi ro hay rào cẩn có thể xảy ra. Hãy nêu tất cả 
những vấn đề bạn cần hỗ trợ và không thể tự giải quyết trong các 
cuộc họp vắn. Đừng bao giờ đổ lỗi. Quản lý sẽ không muốn trở 
thành “cô giáo”, phân xử hai cấp dưới cứ suốt ngày chỉ trích “đó là 
lỗi của anh ta” đâu. 


Thêm nữa, bạn nên liệt kê bất kỳ rào cản nào có thể khiến bạn 
không đạt được mục tiêu đã đề ra - một đối tác kinh doanh liên 
tục trì hoãn gặp gỡ hay một công nghệ khó cần nhiều thời gian xử 
lý hơn. Không vị sếp nào thích những rủi tro bất ngờ. Đừng khiến 
họ sốc khi gặp chúng. 


5. Ghi chú. Cuối cùng, nếu có bất cứ vấn đề gì không thuộc danh 
sách trên nhưng bạn vẫn muốn thêm vào, hãy ghi chú lại. “Thuê 
được anh chàng tuyệt vời từ Amazon do Jim giới thiệu. Cảm ơn 
Jim!”. Đây là một ghi chú phù hợp, cũng như “Lời nhắc: thứ Sáu 
này cả nhóm sẽ đi xem trận đấu của đội Giant”. Hãy viết thật ngắn 
gọn và chính xác. Đừng giải thích hay khuyên răn dài dòng. 


Cấu trúc e-mail như trên cũng giúp giải quyết một thách thức mà 
các tổ chức lớn thường phải đối mặt: sự hợp tác. Để viết một báo 
cáo theo kiểu cũ, tôi thường phải yêu cầu các phòng ban gửi báo 
cáo vào tối thứ Năm để có thời gian tập hợp, kiểm tra, sắp xếp và 
chỉnh sửa. Nhưng với hệ thống mới này, tôi có thể biết rõ những 
ưu tiên và đọc báo cáo chỉ để đảm bảo các phòng ban cũng ưu tiên 
những điều tương tự. Tôi gửi e-mail cho mọi người vào ngày thứ 
Sáu, rồi nhận lại thông tin từ các phòng ban. Mọi người cùng cam 
kết một cách thật trung thực và chuyên tâm. 


Công việc không nên là một danh sách rời rạc, mà phải tổng hợp 
những bước tiến, đưa mọi người đến gần hơn tới mục tiêu chung. 
E-mail cập nhật thông tin sẽ nhắc nhở tất cả về điều đó và giúp 
tránh được tư duy làm cho xong. 


Nỗ lực hợp tác nội bộ là yếu tố then chốt trong năng lực cạnh 
tranh và cải tiến của doanh nghiệp. Bổ qua e-mail cập nhật thông 
tin hằng tuần là một sai lầm lớn về chiến lược. Nếu làm không 
đúng, việc gửi e-mail cập nhật hằng tuần sẽ gây lãng phí thời gian 
và nguồn lực. Còn nếu biết tận dụng, nó sẽ trở thành phương tiện 


giúp các nhóm kết nối và hỗ trợ đắc lực cho nhau. 


Những sai sót phổ biển trong 
OKRs 


K. B) BIÚp p các nhóm triển khai OKRs, tôi đã CÓ rất nhiều cuộc 
trao đối tuyệt vời về những thách thức họ đã đổi mặt. Có những 


lỗi phổ biến dẫn tới thất bại. Tôi định nghĩa thất bại ở đây chính 
là, không hoàn thành được bất kỳ OKRs nào, không thể hoàn 
thành hết tất cả các bộ OKRs hay quá trình thực hiện OKRs không 
mang lại ảnh hưởng tích cực cho doanh nghiệp. 


Bạn đặt ra quá nhiều mục tiêu cho một quý 


Hãy cố gắng chỉ đặt ra một mục tiêu. Bạn muốn OKRs phải thật rõ 
ràng và mọi người đều có thể ghi nhớ đúng không? Nhưng nếu có 
tới năm bộ OKRs, điều này sẽ không bao giờ xảy ra. 


Google có thể sẽ cần nhiều bộ OKRs, vì họ vừa điều hành một công 
cụ tìm kiếm, một trình duyệt hỗ trợ, vừa muốn tham gia vào lĩnh 
vực mạng xã hội và cả sản xuất xe tự lái. Hãy thử tưởng tượng 
xem, họ sẽ ra sao nếu chỉ đặt ra một mục tiêu duy nhất là “Khiến 
tất cả các sản phẩm được đón nhận nồng nhiệt”. Đội ngũ sản xuất 
xe tự lái có thể chế tạo ra Kitt, mọi loại xe có “tính cách” và sẽ trở 
thành bạn đồng hành của người lái. Chiếc xe đó sẽ khá thuận tiện 
nhưng có thể không phải là thứ thị trường đang cần. Vì thể, nếu 
công ty của bạn tham gia nhiều ngành nghề kinh doanh thuộc 
những thị trường rất khác nhau, bạn sẽ cần những bộ OKRs riêng 
biệt cho từng ngành nghề/thị trường. 


Vì vậy, hầu hết các công ty chuyên ngành (và tất cả các công ty 
khởi nghiệp) sẽ đạt được nhiều lợi ích trong việc thông nhất và 
tập trung nỗ lực cho một bộ OKRs quan trọng duy nhất. 

Bạn thiết lập OKRs cho tuần/tháng 


Tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến cho rằng, các công ty 


khởi nghiệp nên áp dụng OKRs trước khi xác định được sản phẩm 
hay thị trường phù hợp, trừ khi Mục tiêu của họ chính là “tìm 
kiểm sản phẩm /thị trường phù hợp”. Nếu nhóm của bạn không 
thể giữ công việc đi đúng hướng trong thời gian lâu hơn một tuần, 
có lẽ các bạn vẫn chưa sẵn sàng để áp dụng OKRs đâu. 


Nếu đã xác định được sản phẩm hay thị trường phù hợp, hãy 
mạnh dạn cam kết thực hiện OKRs trong vòng ba tháng. Sau tất 
cả, làm gì có việc thực sự quan trọng có thể hoàn thành trong thời 
gian ngắn hơn đâu, phải không? Nếu chỉ cần một tuần để hoàn 
thành, nó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ thôi. 


Bạn đặt ra một Mục tiêu quá chú trọng vào chỉ số 


Đây là thất bại của rất nhiều người có bằng MBA. Bạn yêu thích 
các con số. Bạn cũng rất thích tiền. Ai cũng vậy nhưng OKRs có vai 
trò hợp nhất nhiều đội ngũ có chuyên môn khác biệt, bao gồm cả 
những nhà thiết kế đầy mơ mộng, những kỹ sư thích lý tưởng hóa 
và những nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm. Do đó, mục 
tiêu cần phải truyền cảm hứng, khích lệ mọi người hành động, 
khơi gợi niềm hứng khởi cho một ngày mới với những thử thách 
mới. 


Bạn không xác định mức độ tự tin 


Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về những công ty, nơi mọi người 
chỉ kỳ vọng đạt được 70% Kết quả then chốt, vì thế họ đặt ra hai 
kết quả thật dễ và một kết quả thật khó. Nhưng đó đâu phải mục 
đích chính. OKRs khuyến khích mọi người hướng tới những mục 
tiêu đầy thử thách, để từ đó biết khả năng thực sự của mình đến 
đâu. 


Xác định mức độ tự tin 5/10, nghĩa là bạn có 50% cơ hội đạt được 
mục tiêu. Điều đó giúp nâng cao năng lực của bạn. 


Bạn không theo dõi sự thay đổi mức độ tự tin 


Không gì tệ hơn việc đến tháng cuối cùng của quý mới bất chợt 
nhận ra mình quên theo dõi tiến độ thực hiện OKRs. Hãy đánh 
dấu những thay đổi khi bạn nhận được thông tin mới. Nhắc nhở 
các thành viên trong nhóm nếu mức độ tự tin vẫn mãi giậm chân 
ở số 5 trong một khoảng thời gian dài. Đề nghị giúp đỡ họ khi cần 
thiết. 


Bạn sử dụng mô hình bốn phần như bản báo cáo bình thường, 
không phải là tiễn để để trao đổi thông tin 


Hãy thảo luận những việc cần phải trao đổi. Những công việc ưu 
tiên có dẫn dắt mọi người đạt được Kết quả then chốt không? Lộ 
trình của những dự án sắp tới cần sự hợp tác của mọi người 
không? Tinh thần và sức khỏe của mọi người thế nào và lý giải tại 
sao tình trạng ấy xuất hiện? 


Bạn chia sẻ những vấn đề căng thẳng trong ngày thứ Sáu 


Chúng ta đã có cả tuần căng thẳng với công việc rồi. Hãy khui vài 
lon bia và cùng ăn mừng những gì đã đạt được. Đặc biệt, nếu 
không thể đạt được tất cả các Kết quả then chốt, hãy cứ tự hào về 
những gì đã làm được dù đặt ra mục tiêu cao như thế. 


OKRs giúp công ty đạt được những kết quả tốt nhất, chứ không phải 
những kết quả dễ dàng nhất.” 


OKRs và đánh giá thường niên 


Từ Deidre Paknad, CEO của Workboard 


\W.... áp dụng và duy trì OKRs, tích hợp các mục tiêu 
vào công việc hăng ngày của mọi người và không ngừng mang lại 
sự minh bạch xuyên suốt tổ chức. 


Trong thập kỷ vừa qua, tại một số nơi, mục tiêu kinh doanh 
dường như đã bị mai một và mất đi sức mạnh kỳ diệu. Trong đời 
sống cá nhân, chúng chính là khát vọng dẫn dắt những quyết 
định và đưa đến mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng trong công việc, 
đặc biệt là ở những tập đoàn lớn, phần lớn các nhân viên đang 
ngày càng ít quan tâm đến hoạt động chung của công ty, ngoại trừ 
chuyện lương bổng. Một trong những nguồn động lực mạnh mẽ 
và hứng khởi nhất đã bị loại bổ trong nhiều tổ chức lớn - đó là 
nguồn cảm hứng thúc đẩy các cá nhân và lãnh đạo không ngừng 
phát triển bản thân, phát triển đội ngũ và doanh nghiệp của 
mình. 


Khi năng lực điều khiển mục tiêu chứ không phải mục tiêu điều 
khiển năng lực, thì người ta chỉ đặt ra mục tiêu vừa đủ để làm đẹp 
cho bảng đánh giá thường niên. Nếu mục tiêu chỉ xoay quanh việc 
tiền trả đủ lương cho nhân viên trong 12 tháng tiếp theo, chúng 
chắc hẳn sẽ rất mơ hồ và yêu cầu thành tích rất thấp. Khi guồng 
quay kinh doanh tăng tốc, những mục tiêu thường niên sẽ ngày 
càng xa rời thực tế và chìm vào quên lãng. Điều này không chỉ 
đúng với các doanh nghiệp lớn, mà ngay cả trong những tổ chức 
non trẻ, CEO cũng vẫn chỉ chia sể mục tiêu với ban quần trị thay 
vì tất cả nhân viên. Dù là theo cách nào đi chăng nữa, chúng cũng 
không giúp mọi người đưa ra những quyết định đúng đắn về quản 
lý thời gian, tập trung công sức và tích lũy cho những mục tiêu 
lớn. 


Làm sao để khôi phục sức mạnh điệu kỳ của Mục tiêu? 


Mọi thứ nên bắt đầu bằng việc tinh chỉnh mục tiêu, từ công cụ 
đánh giá năng lực cho đến công cụ truyền cảm hứng và khuếch 
đại nó. Tức là bạn phải chuyển đổi mô hình, nhịp độ và mức độ 
hiện diện của các mục tiêu trong tổ chức. Hãy kết hợp những mục 
tiêu đầy tham vọng với chỉ tiêu định lượng thách thức, cùng sự 
theo dõi sâu sát hằng tuần thông qua nhịp độ cam kết - ăn mừng. 
Từ đó, chúng ta mới có thể đạt được những kết quả tốt trong thời 
gian ngắn, thay vì kéo dài thời gian và nhận lấy những kết quả 
kém hơn. Đây không phải là những mục tiêu thụ động, mà cần 
thật năng động, cụ thể và thực sự truyền cảm hứng cho mọi người 
mỗi ngày. Chúng phải khơi gợi được niềm khao khát đạt tới thành 
tích cao, với nhịp độ nhanh gọn. Như vậy mới mang lại sự hài lòng 
cao hơn và kết quả tốt hơn. Để đặt ra những mục tiêu diệu kỳ như 
vậy, ta cần thực hiện năm bước sau đây: 


Sử dụng Mục tiêu để định nghĩa và định hướng thành công 


Mục tiêu sẽ phát huy tác dụng khi chúng truyền cảm hứng và 
nắm bắt được thiên hướng khao khát sự lớn lao trong mỗi chúng 
ta. Chúng mô tả thành quả vĩ đại cho từng nhóm và thúc đẩy sự 
tiến bộ không ngừng ở mọi người. Khi mục tiêu được xác định cụ 
thể, chúng sẽ giúp cải thiện năng lực đóng góp của mọi cá nhân và 
chỉ ra được điểm mấu chốt cho các công việc hằng ngày. Bằng việc 
định nghĩa rõ ràng những mục tiêu ngắn hạn và chỉ số cần có, bạn 
đã chỉ ra được những công việc cần ưu tiên và cho phép mọi người 
tập trung vào các hoạt động có giá trị nhất. (Hầu hết các lãnh đạo 
đều tưởng mọi người đã hiểu rõ mục tiêu mình đề ra, thật ra con 
số này chỉ là 7%.) 


Từ bỏ mô hình xác định mục tiêu kiểu cũ và sử dụng mô hình 
mới giúp gia tăng hiệu quả 


Những kỹ thuật như OKRs giúp công ty đạt được những kết quả 
tốt nhất, chứ không phảẩi những kết quả dễ dàng nhất. Phương 
pháp này, kết hợp những tuyển bố đầy tham vọng cùng các chỉ số 
của Kết quả then chốt, sẽ phản ánh những thành quả tuyệt VỜI. 
OKRs mang lại bức tranh rất rõ ràng cho những nỗ lực của nhân 
viên và chỉ cho họ nên dành thời gian vào những công việc gì, từ 
đó giúp phá vỡ tình trạng ù lì trong công việc. Trong khi những 
phương pháp truyền thống khuyến khích mọi người đặt ra những 
mục tiêu không cao, dễ dàng đạt được, OKRs lại gia tăng độ khó 
của mục tiêu bằng cách phá vỡ vùng an toàn, hướng đến điều tốt 
nhất có thể. Khi bạn muốn tối đa hóa khả năng bằng OKRs, hãy 
tạm gác việc đánh giá năng lực sang một bên. 


Quản lý những thành tích hiện tại 


Các mục tiêu và OKRs chỉ hiệu quả khi những mục tiêu ngắn hạn 
(như đạt mức doanh thu nào đó) được kiểm tra hằng tuần, trong 
suốt 12 tuần của quý. Khi guồng quay hoạt động ngày càng 
nhanh, các quản lý không thể đợi cả tháng hay cả quý mới phát 
hiện ra nhóm của mình đã sao lãng khổi mục tiêu, không thể vượt 
qua được trở ngại, hay hoàn toàn chệch hướng. Với việc liên tục 
theo sát các mục tiêu ngắn hạn, bạn có thể giúp mọi người giữ 
được sự tập trung, dễ dàng dự đoán được kết quả và khích lệ tỉnh 
thần trách nhiệm trong họ. 


Tra cứu mục tiêu phải nhanh như tra cứu e-mail 


Việc tra cứu thông tin về mục tiêu hay tiến độ công việc khi cần 
chỉ nên thực hiện trong vòng ba giây. Đó cũng là thời gian để họ 
xem bức e-mail cuối cùng trong hộp thư - hay nói cách khác, mục 
tiêu của bạn phải cạnh tranh với vô số công việc khác để có được 
thời gian và sự tập trung của họ. Một nghiên cứu của chúng tôi 
cho thấy, những nhân viền có năng lực thường bắt đầu một ngày 
làm việc bằng cách xem xét những mục tiêu của mình và sắp xếp 
thời gian sao cho phù hợp. Nếu bạn muốn trở thành một tổ chức 
tập trung vào mục tiêu, bạn cần phải tạo điều kiện để tất cả mọi 
người dễ dàng thấy được những mục tiêu đó mỗi ngày. 


Mục tiêu không chỉ được truyền tải từ cấp trên xuống, mà còn 
cả đóng góp từ cấp dưới lên 


Ngày nay, rất hiếm công ty phân cấp bậc theo kiểu cũ còn tồn tại. 
Những | tổ chức tập trung vào việc thành lập và lãnh đạo các nhóm 
đồng cấp nhìn chung tỉnh gọn và thành công hơn. Khi mục tiểu 
chỉ thuần túy được cấp trên áp xuống trong các tổ chức lớn, 
những cơ hội hay thậm chí cả các thị trường tiểm năng có, thể bị 
bỏ lỡ. Nhân tài và ý tưởng lớn có mặt ở khắp nơi trong tổ chức, 
hãy để nguyện vọng của mọi người được tuôn trào và khi ấy, 
doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển. Thay vì cứng nhắc áp 
đặt giả định rằng cấp trên biết hết mọi thứ, việc tập hợp mục tiêu 
từ nhân viên sẽ giúp những đổi mới không rơi vào bế tắc và suôn 
sẻ với những tiến bộ mang tính chiến lược. 


Làm thế nào để đánh giá năng lực và quyết định xem ai sẽ được 
thưởng và thăng chức? 


Thay vì chỉ triển khai một buổi đánh giá duy nhất, hãy thường 
xuyên trò chuyện với nhân viên để hướng dẫn và thay đổi cho phù 


hợp. Tổ chức những cuộc họp 1:1 ít nhất hai lần/tháng và điều 
chỉnh dựa trên ba khía cạnh: năng lực làm việc, sự cam kết với 
công việc và khả năng sắp xếp cho phù hợp với mục tiêu chung. 
Chúng tôi sử dụng năm cấp độ cho mỗi khía cạnh và đề nghị cả 
quần lý lẫn nhân viên chia sẻ quan điểm để nhanh chóng xác định 
những khoảng cách trong nhận thức. Đến cuối năm, nhân viên 
của bạn đã có 24 cuộc trò chuyện - cơ hội để cải thiện và được 
công nhận. Đây là một cách thức hỗ trợ thích hợp cho từng nhân 
viên, giúp xây dựng kỹ năng và cải thiện hiệu suất. Việc đánh giá 
sẽ rất nhanh gọn bởi những thông tin đều đã được chia sẻ, không 
có tình huống bất ngờ và chỉ mang tinh thần của một cuộc trao 
đổi công việc mà thôi. 


Tóm lược những nguyên tắc sử 
dụng OKRs 


C, nên đặt ra một bộ OKRs duy nhất, trừ khi bạn có một 
doanh nghiệp đa ngành. Cái chúng ta cần là sự tập trung. 


Hãy dành ra ba tháng cho mỗi bộ OKRs. Nếu có thể hoàn thành nó 
chỉ trong một tuần thì đó nào có phải là mục tiêu quan trọng? 


Đừng đưa bất kỳ chỉ số nào vào Mục tiêu. Mục tiêu là phải truyền 
được cảm hứng. 


Vào buổi họp toàn công ty hằng tuần, hãy xem xét tiến độ của 
OKRs chung, rồi OKRs từng phòng ban. Đừng bàn luận về OKRs 
của từng cá nhân ở đây, để dành nó cho cuộc gặp 1:1 thì tốt hơn. 
Dù gì bạn cũng làm điều đó mỗi tuần mà? 


Xác lập OKRs theo trình tự từ lớn đến nhỏ: OKRs chung của công 
ty, OKRs của từng phòng ban và cuổi cùng là OKRs của từng cá 
nhân. 


OKRs không phải việc duy nhất bạn cần làm, nhưng chúng là một 
trong những điều bạn phải làm. Hãy tin tưởng rằng mọi người 
hoàn toàn có thể tự lèo lái, đừng nên nhồi nhét từng công việc 
nhỏ nhặt vào OKRs. 


Việc kiểm tra OKRs vào ngày thứ Hai nên là một cuộc đối thoại. 
Hãy nhớ trao đổi về những thay đổi trong mức độ tự tin, các chỉ số 
sức khỏe doanh nghiệp và những công việc ưu tiên. 

Khuyến khích nhân viên đề nghị OKRs cho toàn công ty. Việc lấy ý 
kiến về OKRs từ nhân viên cũng rất tuyệt vời, không nên chỉ áp 
đặt từ trên xuống. 


Công khai OKRs để mọi người dễ dàng tra cứu khi cần. Google đưa 


OKRs lên cả mạng nội bộ. 


Liên hoan ăn mừng vào ngày thứ Sáu chính là liều thuốc xoa dịu 
cho ngày thứ Hai căng thắng. Hãy để nó diễn ra thật vui vẻ. 


Lịch sử hình thành OKRs và 
những cá nhân đóng góp 


JẾ đầu tiên tôi biết đến OKRs là khi làm việc cho Zyn # 
Khung làm việc tổng quát, mà sau này được phát triển thành 


thống OKRs, khởi nguồn từ việc Andy Grove áp dụng Hệ thống 
quản lý bằng Mục tiêu của Peter Drucker tại Intel. Sau đó, John 
Doerr, cựu giám đốc của Intel, và hiện nay đang là đối tác của 
Kleiner, Perkins, Caufield và Byers, bắt đầu tuyên truyền hệ thống 
này đến các công ty khởi nghiệp mà ông đầu tư. Một vài công ty 
trong số đó, như Google, sau đó là Zynga, đã tiếp thu trọn vẹn và 
sử dụng chúng để thống nhất, cũng như tiếp thêm năng lượng 
cho công ty. Những doanh nghiệp thành công đó, bao gồm cả 
LinkedIn (đã áp dụng OKRs sau khi tôi chuyển sang) và General 
Assembly (nơi tôi từng giẳng dạy năm 2013), đã biến OKRs trở 
thành một động lực tăng trưởng hiệu quả. 


Sau khi rời Zynga, tôi thành lập một công ty khởi nghiệp về tư 
vấn. Tôi thấy không có lý do gì buộc mọi người phải trải qua 
những khó khăn như mình từng trải qua để học hỏi và rút kinh 
nghiệm. Điều đầu tiên tôi lưu ý chính là nguy cơ tiểm ẩn của sự 
thiếu tập trung. Nó có thể mang đến những hệ quả rất đau đớn và 
nguy hại. Kể cả đối với những công ty khởi nghiệp đã xác định 
được sản phẩm hay thị trường phù hợp, thì việc hướng mọợi người 
cùng tập trung vào tầm nhìn chung cũng rất đỗi khó khăn. Và khi 
lần gọi vốn tiếp theo đến quá gần, họ buộc phải tìm cách đốc thúc 
mọi người làm việc. Tôi thường tìm kiểm sự hỗ trợ từ hệ thống 
OKRs. 


Khi áp dụng phong cách quản lý kiểu Zynga cho các công ty khởi 
nghiệp, tôi thấy mọi người không mấy hào hứng với các buổi họp, 
cùng lắm chỉ tập trung được khoảng hai tiếng trong những buổi 
phân tích sâu. Vì thế, tôi cắt ngăn thời gian họp, biến chúng trở 
thành những buổi thảo luận hằng tuần về tiến độ thực hiện OKRs 


của từng phòng ban và của công ty - nó mang lại hiệu quả rõ rệt. 
Một số công ty sẽ theo dõi tiến độ bằng cách phân tích số liệu, số 
khác thì thảo luận, nhưng khi bắt đầu với việc xem xét lại các mục 
tiêu thì sự khác biệt rõ rệt trong cách thực hiện lập tức lộ rõ. 


Tất cả những công ty tôi từng cộng tác đều có những buổi liên 
hoan hằng tuần, một số để ăn mừng ra mắt một sản phẩm nào đó, 
số khác đơn giản chỉ vì đó là ngày thứ Sáu. Đến một hôm, tôi cộng 
tác với một công ty khởi nghiệp không có thói quen này. Họ còn 
rất trẻ và không xem việc liên hoan là hoạt động quan trọng gắn 
kết mọi người. Vì vậy, tôi đã đề xuất một hình thức phù hợp. Nghe 
các nhà thiết kế phàn nàn rằng, không ai đoái hoài đến họ trong 
buổi giới thiệu bản demo vào ngày thứ Sáu, tôi quyết định đề nghị 
tổ chức một buổi giới thiệu bản demo. Điều đó đã tạo nên chuyển 
biến đáng kinh ngạc. Các nhóm bỗng dưng đều biết những nhóm 
còn lại đang làm gì và dần trân trọng nhau hơn. Bản chất của 
OKRs là thúc đẩy bạn dám thách thức bản thân và chấp nhận thất 
bại. Buổi liên hoan vào ngày thứ Sáu sẽ là liều thuốc giúp xoa dịu 
căng thẳng khi phải bước qua những thất bại mà công ty khởi 
nghiệp nào cũng từng va vấp. 


Trong quá trình nghiên cứu, tôi có dịp trò chuyện với Rick Klau, 
người đề xuất OKRs tới từ Google Ventures. Quá trình thực hiện 
OKRs của Google có phần hơi khác với những gì tôi nêu trong 
cuốn sách, cho nên việc khám phá những video và tư liệu mà Klau 
chia sẻ quả thực rất hữu ích. Từ trải nghiệm cá nhân, phương 
pháp tôi trình bày ở đây sẽ phù hợp với hầu hết các công ty khởi 
nghiệp và công ty tầm trung. Nhưng mỗi nhóm đều có điểm khác 
biệt, bạn đừng ngần ngại thử nghiệm. 


Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Cathy Yardley, người đã giúp 
tôi cải thiện kỹ năng viết của mình. Cũng như những cá nhân đã 
đọc qua bản thảo cuốn sách này và cho tôi vô số lời khuyên: 


James Cham, David Shen, Laura Klein, Richard Dalton, Abby 
Covert, Dan Klyn, Scott Baldwin, Angus Edwardson, Irene Au, 
Scott Berkun, Jorge Arango, Francis Rowland, Sandra.Kogan, A.J. 
Kandy, Jef Atwood, Adam Connor, Charles Brewer, Samantha 
Soma, Austin Govella, Allison Cooper, Ed Lewis, Brad Dickason, 
Pamela Drouin, David Holl, Stacy-Marie Ishmael, Kim Forthofer, 
Derek Featherston, Jason Alderman, Ammneh Azeim, Adam 
Polansky, Joe Sohkol, Brandy Porter, Bethany Stole, Susan Mercer, 
Kevin Hoffman, Francis Storr, Leonard Burton, Elizabeth Bule, 
Dave Malouf, Josh Porter, Klaus Kaasgaard, Evan Litvak, Katy Law, 
Erin Malone, Justin Ponczek, Erin Hoffman, Elizabeth Ibarra, 


Harry Max, Tanya Siadneva, Casey Kawahara, Jack Kolokus, Maria 
Leticia Saramentos-Santos, Hannah Kim, Brittany Metz, Laura 
Deel, Kelly Fadem, Francis Nakagawa, An Nguyen và cả bạn, người 
tôi đã quên liệt kê ra đây, người đã hỗ trợ tôi nhiều nhất. Biết đâu 
lần sau chúng ta gặp nhau, bạn sẽ mắng tôi cho mà xem. 


Độc giả thân mến, hãy chia sẻ với tôi những gì bạn đã học hỏi 
được từ cuốn sách này nhét Và giúp tôi viết thêm những phiên 
bản mới tốt hơn nữa! 


E-mail: Radicalfocus@cwodtke.com 


Về tác giả 


L, à người đứng đầu Công ty Tư vấn Wodtke, Christina Wodtke 
hướng dân các công ty cách biếễn kiền thức thành hành động và 
giảng dạy cho rất nhiều doanh nhân tương lai tại Đại học Nghệ 
thuật California và Trường Đạo tạo liên tục Stanford thuộc Đại 
học Stanford. 


Christina từng phụ trách các chiến dịch tái thiết kế và gọi vốn từ 
sản phẩm ban đầu của các công ty như LinkedIn, Myspace, Zynga, 
Yahool, Hot Studio và eGreetings. Cô sáng lập hai công ty hỗ trợ 
các công ty khởi nghiệp, một về tư vấn, một về sản xuất và Boxes 
and Arrows - một tạp chí điện tử chuyên về thiết kế, đồng sáng 
lập Học viện Cấu trúc Thông tin (Information Architecture 
Institute). 


Cô là diễn giả nổi tiếng, diễn thuyết tại các hội nghị, trường đại 
học, công ty và trình bày quan điểm trên các diễn đàn xã hội, 
thường xuyên nhất là trên Eleganthack.com. 


